SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


THÍCH NỮ TRÍ HẢI 
soạn dịch 


SỰ TÍCH 
GIỚI LUẤT 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
HÀ NỘI - 2005 


se Kính dâng Giác lình Đại lão Hòa 
thượng tôn sư 


e Kính dâng quý uị tôn túc Ni 


e Kính dâng chư thiện hữu tr. thúc - 
trong đó có củu huyền thất tổ, hiện tiền phụ 
mẫu uò chư huynh tỉ muội- những người đã 
gieo trong tàng thúc con những hạt giống tốt 
lành. 


e Thân bính tặng ni chúng Hồng ôn 
Huế, những phúp hữu đã khơi nguồn cảm 
húng trực tiếp cho tác phẩm này, nhân mùa 
An cư năm Ất hợt (1995) 





Mục Lục 


Dẫn nhập: Ngũ thiên thất tụ...................------ 7 
Phân một: Sự tích tám tội Khí ................... 18 
Phân hai: Sự tích 17 pháp tăng tàn............ 29 
Phân ba: Sự tích 30 pháp Xá đọa................ 45 
Phân bốn: Sự tích 178 pháp Đơn đề ........... 71 
Phần năm: Tám pháp Hối quá. ................. 165 
Phân sáu: 100 pháp Chúng học ................ 169 
Phân bảy: Bảy pháp Điệt tránh ................ 175 
PHỤ LỤC : Nguồn gốc các giới đơn đề..... 167 


DẪN NHẬP 
CHới luật tỷ kheo ni gồm 348 giới điều, 
được gọi là "Ngũ thiên thất tụ". Trước hết, 
"thất tụ" là bảy nhóm như sau: 


Nhóm 1: 8 pháp Ba la di 
Nhóm 2: 17 pháp Tăng tàn 
Nhóm 8: 30 pháp Xá đọa 
Nhóm 4: 178 tám pháp Đọa 
Nhóm 5: 8 pháp Hối quá 
Nhóm 6G: 100 pháp Chúng học 
Nhóm 7: 7 pháp Diệt tránh. 


Phân loại theo các việc cần phải cấm chỉ 
không được làm (chỉ trì) hoặc cần phải làm 
(tác trì) thì có bảy nhóm như trên, gọi là "Bảy 
tụ", cũng như những chương, điều được nêu 
trong bộ luật hình sự ở đời. Những việc Phật 


8 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


cấm chỉ không được làm, nếu làm thì phạm, 
gọi là “chỉ trì tác phạm” như giới sát đạo dâm 
vọng v.v. Những việc Phật dạy phải làm không 
được bỏ qua, thì gọi là "tác trì chỉ phạm”, ví 
như những việc bố tát, tụng giới, yết ma, tự tứ, 
vân vân. 


Nhưng phân loại theo tội phạm và mức độ 
xử phạt (tỉ như định mức án trong bộ luật hình 
sự ở đời) thì chỉ có năm mục, gọi là "Năm 
thiên” đáng nói, đó là: 

Thiên 1: Tội ba la di, là khi phạm vào 
một trong tám pháp ba la di nói trên (nặng 
nhất). Mức xử phạt là đuổi ra khỏi chùa. 


Thiên 2: Tội Tăng tàn, là khi phạm một 
trong 17 pháp Tăng tàn nói trên. Mức xử phạt 
là sám hối trước hai bộ đại tăng và hành sám 
một thời gian, bằng cách làm các việc do tăng 
chỉ định. 


Thiên 8: Tội Ba dật đề, là khi phạm vào 
hai nhóm 3 và 4 nói trên. Mức hành sám 
ngang nhau, nhưng một bên có vật trình ra 
trước Tăng để xả (nói theo luật pháp ở đời là 
"có tang vật cần tịch thu') rồi sám hối tội đáng 
đọa lạc, nên gọi là "Xá đọa”. Còn một bên 
không có tang vật, nhưng có những hậu quả 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 9 


xấu như mang tai tiếng cho đoàn thể hoặc gây 
thiệt hại cho người khác, gọi là pháp Đọa_ vì 
khiến cho người phạm rơi vào những ô nhiễm 
do tham sân hoặc do đam mê sáu trần cảnh, 
không đem lại giải thoát. 


Thiên 4: Tội Thâu lan giá, là loại tội non 
Ba la di già Tăng tàn" ví như trong pháp ba la 
di thứ tám, mà mới phạm có bảy việc, hoặc hai 
ba bốn việc; hoặc khi cố ý giết mà đối tượng 
chưa chết, hoặc âm mưu bại lộ, bất thành. Do 
vậy nên có ba cấp bực Thâu lan giá. 


Thiên 5: tội Đột cát la, nhẹ nhất nhưng 
dễ phạm, là khi vi phạm các pháp trong những 
thiên còn lại (5, 6, 7) gồm hai thứ: "ác tác" (làm 
bậy) và “ác thuyết" (nói bậy); tựa như loại tội vi 
cảnh" trong luật đời. 

Sự tích giới luật được viết sau khi tham 
khảo: 

1. Tỳ kheo ni giới, bản dịch của HT. Trí 
Quang 


2. Trung bộ kinh ba tập, bản dịch của HT. 
Minh Châu 


10 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


3. Bản dịch bộ "Tứ Phần Tỳ kheo ni Giới 
bản chú giải" hai tập của Ni sư Phật Oanh, 
(Thích nữ Trí hải dịch, 1975). 


4. Bản dịch bộ "Luật Ngũ phần" 30 quyển, 
trong Đại tạng kinh (dịch giả Thích nữ Trí hải, 
1989). 


Ò. Lenselgnement monastique du Petit 
Véhicule" bản dịch của Thích nữ Tuệ dung. 


Điều đáng nói sau khi xem những sự tích 
này là, với "con mắt thông suốt ba cõi và tấm 
lòng nghĩ thấu ngàn đời", đức Phật đã quán 
sát căn cơ hạ liệt của chúng sinh thời mạt 
pháp nên khiến ra có những vị làm hành vi 
quấy để cho ngài có dịp chế giới. Người đọc 
cần phải nghĩ nhớ thâm ân chư Phật bồ tát, 
không được có tâm phỉ báng như nói "thời 
Phật mà còn loạn thế." Xét cho kỹ, ta vẫn 
thấy được yếu tố rất đáng kính và dễ thương 
nơi những vị "bồ tát nghịch hành" hiện tướng 
phạm giới này là, họ rất thật thà, không bao 
giờ chối cãi hay biện hộ cho những việc quấy 
mình đã làm. Lại nữa, so với một tăng đoàn 
đông đảo gồm một ngàn hai trăm năm chục 
"toàn là những bậc đại a la hán" (được kể 
trong nhiều kinh) và nhiều vị khác chưa chứng 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 11 


đạo, thì con số hai mươi ba vị Tăng (Lục quần 
và Thập thất quần), và Nhóm 6 tỳ kheo ni 
"làm gương mẫu" cho sự phạm giới quả thực 
quá ít. 


Trong nhiều bộ luật còn kể chuyện ngài 
Ưu ba cúc đa (Upagupta) xuất gia sau khi Phật 
nhập diệt không bao lâu. Lúc đó có một vị ni 
sống tới trên 120 tuổi, bà đã từng được trông 
thấy Phật và sinh hoạt của chúng tăng thời 
Phật. Ưu ba cúc đa xin bà kể cho ngài và một 
số tỷ kheo bạn hữu nghe về đời sống thanh 
tịnh của tăng già thời Phật, vì nghe ai cũng 
chê uy nghi tế hạnh của tăng chúng bây giờ 
thua xa thuở Phật còn tại thế. Ni bà hẹn với 
chúng tỷ kheo của Ưu ba cúc đa một buổi đến 
tư thất. Gần tới giờ hẹn, ni bà treo một bát 
dầu đầy trên đỉnh cánh cửa. Ưu ba cúc đa và 
chúng đệ tử lần lượt đẩy cửa đi vào. Khi họ đã 
vào hết trong phòng và ngồi xuống xin ni bà 
kể về uy nghi tế hạnh của tỷ kheo thời Phật, 
NÑ¡ bà mở lời: "Vào thời Phật, trong chúng tăng 
có Lục quần tỷ kheo là những vị thường bị 
khiển trách là thiếu uy nghi nhất, nhưng vẫn 
còn có uy nghi tế hạnh hơn chúng tỷ kheo bây 
giờ nhiều lắm. Chẳng hạn, Lục quân tỷ kheo 
đẩy cửa đi vào phòng thì sẽ không làm đổ dầu 


12 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


như thế...(bà đưa tay chỉ ra cửa)." Khi Ưu ba 
cúc đa và đại chúng nhìn theo tay Ni bà chỉ, 
họ mới trông thấy những giọt dầu rơi trên nền 
đất, cùng bát dầu đầy treo lửng lơ trên cánh 
cửa ra vào. 

Mỗi giới điều được thâu tóm thành bốn 
chữ, chỉ cốt để giúp trí nhớ và học thuộc lòng. 
Muốn rõ nghĩa phải xem nội dung của giới điều 
và xem sự tích. Khi đọc sự tích, ta có thể thấy 
rõ nguyên do chế giới và mục tiêu mỗi giới, 
đồng thời cũng có thể thấy cái tính thần nằm 
ở đằng sau chữ nghĩa, vượt trên chữ nghĩa và 
truyện tích. Có vậy mới thấy giới luật tuy 
nhiều mà rút lại không ngoài bốn chữ "thiểu 
dục tri túc hay không ngoài hai chữ "tàm 
quý". Và có vậy mới thấy 348 giới cũng không 
thấm gì, Phật dạy bao nhiêu cũng không đủ 
nếu ta chỉ hiểu trên ngôn từ mà không đạt ý. 
Do đấy mà có đến ba ngàn uy nghi tám vạn tế 
hạnh để kiện toàn một con người xứng đáng 
bậc “Chúng trung tôn'. 


Phần một 


TÁM PHÁP BA LA DI 


Tóm tắt 

Làm hạnh bất tịnh 
Lấy của không cho 
Sát sinh đủ cách 

Dối nói đắc đạo 
Nhiễm tâm xoa chạm 
Nhiễm tâm tám sự 
Che giấu tội trọng 
Theo người bị cử. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 17 


1. LÀM HẠNH BẤT TỊNH: 

Lúc Phật ở Xá vệ, có ngài Tu để na 
(Sudina) làm hạnh bất tịnh với vợ cũ. Nguyên 
Tu đề na con nhà giàu, đã có vợ, nghe Phật 
thuyết pháp bèn năn nỉ cha mẹ từ bỏ gia đình 
theo Phật xuất gia. Cha mẹ bất đắc dĩ phải để 
cho ông đi tu. Không bao lâu, gặp mùa đói kém 
Phật cho phép chúng tỷ kheo tản mác đi khất 
thực các nơi. Tu đề na dẫn một đoàn tăng 
chúng về thôn nhà khất thực. Cha mẹ nhân cơ 
hội ấy năn nỉ Tu đề na hoàn tục, Tu để na 
không chịu; cha mẹ lại năn nỉ Tu đề na ở lại 
với vợ cũ một đêm để ông bà có cháu bế cho 
vui cửa vui nhà, hơn nữa khi chết còn có người 
cúng cơm, thờ tự. Tu đề na cuối cùng phải xiêu 
theo. Nhưng khi trở lại trong tăng chúng, ông 
cảm thấy bứt rứt, hối hận, khổ sở. Các tỷ kheo 
bạn tới hỏi thăm, ông nói thật, và cùng đi đến 
Phật kể rõ sự tình. Phật quở trách đủ thứ và 
dạy đó là việc không đáng làm, phi phạm 
hạnh. Nhân đấy Phật chế giới. 


Lời bàn: 

Tội ba la di còn dịch là "tha thắng", là để 
cho cái khuynh hướng khác, không phải mình 
(tự) thắng lướt, làm cho mình không còn là 


18 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


mình nữa. Chính đây là nguồn gốc của mọi 
pháp tu và giới luật Phật chế: khiến cho con 
người đừng đi lạc xa cái "tánh thường” của 
mình, nếu lỡ đi xa một chút thì phải nhớ mà 
quay trở lại. Khi Phật chưa chế giới thì chưa 
gọi là "phạm", thế nhưng sau khi Tu đề na làm 
hạnh bất tịnh thì tự thấy hổ thẹn khổ sở. Điều 
đó chứng tỏ tánh thường của chúng ta vốn tự 
thanh tịnh, không xen lẫn dâm dục, nên khi 
làm cái sự øì khác (tha) với tánh thường ấy, 
thì tâm tự thấy khó chịu. 


2. LẤY CỦA KHÔNG CHO: 


Phật ở Xá vệ, Tỳ kheo Đàn ni ca (Dhanya) 
con nhà thợ gốm phạm trước tiên. Ông làm 
một chòi lá trong rừng để ở, một hôm đi khất 
thực về thấy chòi đã bị những người kiếm củi 
và chăn trâu phá hết vách mái. Ba lần như 
vậy, nhớ nghề cũ, ông bèn ra tay nung đất làm 
gạch xây một cái nhà có mái đỏ chói. Một hôm 
Phật và chúng tăng đi qua trông thấy, biết là 
của tỷ kheo xây, Phật bèn sai Anan tới phá, 
rồi cấm đệ tử không được tự tay đào đất, nung 
ngói gạch xây nhà, vừa mất thì giờ hành đạo 
vừa tổn hại chúng sinh. Đàn ni ca khi trở về 
thấy ngôi nhà ngói cũng bị phá, hỏi ra biết 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 19 


được là do lệnh Phật, ông bèn vào rừng tìm 
cây để làm nhà gỗ. Quan giữ rừng không cho, 
nhưng Đàn ni ca bảo, vua đã cho tôi rồi. Quan 
nói nếu vua đã cho thì xin đại đức cứ tự tiện 
mà chặt đốn. Đàn ni ca đốn hết những cây gỗ 
quý lâu năm. Khi ngự giá qua rừng, trông thấy 
cây cối ngã nghiêng, những cây gỗ quý dành 
để tu bể cung đình đã biến mất, vua cho đòi 
quan giữ rừng đến hỏi. Quan tâu, vì thấy vua 
mộ Phật, mà có vị tỷ kheo bảo vua đã cho 
chặt, nên ông đã để cho vị ấy chặt cây. Nhà 
vua tức giận cực điểm, cho là quan nói láo, sai 
bắt nhốt vào cũi giải về cung trị tội. Giữa 
đường gặp Đàn ni ca, ông ta kêu khóc ầm 1. Tỷ 
kheo bảo không sao, để tôi tới bảo cho vua 
nhớ, rồi vua sẽ thả ông về. Tỷ kheo đến thẳng 
cung vua, nói: "Vua không nhớ sao, ngày làm 
lễ đăng quan, vua có đọc bài diễn văn hứa khi 
lên ngôi, vua sẽ cho phép các vị xuất gia tự do 
hành đạo và xử dụng tất cả những vật cần 
dùng hiện có trong nước. Bởi thế mà tôi đốn 
những cây gỗ tôi cần để làm nhà." Vua ngao 
ngán. Căn cứ theo luật pháp, tội tỷ kheo ấy 
đáng bị xử tử nhưng vì tôn kính đức Phật, nên 
vua chỉ mắng cho một trận là "kẻ giặc, kẻ ngu 


20 - SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


si không biết gì cả, hãy đi đi cho khuất” và 
đuổi tỷ kheo về. 

3. GIẾT HẠI MẠNG NGƯỜI: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Nhiều tỷ kheo 
phạm. Bấy giờ vào một mùa an cư, Phật dạy 
cho chúng tỷ kheo hành trì pháp môn quán sát 
32 uế vật trong thân, cốt để nhàm chán thân 
thể, trừ ái dục, gọi là quán bất tịnh. Một số 
đông tỷ kheo sau khi đắc quả nhờ pháp tu này, 
đâm ra chán ghét thân thể xú uế bèn đem y 
bát của mình (tất cả gia tài của một tỷ kheo 
thời Phật) thuê một người đồ tể giết giùm cái 
thân. Trong một ngày mà trong vườn Cấp cô 
độc có đến sáu mươi người chết theo cách ấy. 
Khi giải hạ, thấy số chúng đến yết kiến Phật 
giảm thiểu, hỏi nguyên do, Phật bèn quở trách 
sự hủy hoại thân thể. Thay vì quán bất tịnh, 
bấy giờ Phật dạy các tỳ kheo quán hơi thở và 
các pháp "quán tịnh" như quán màu sắc các 
loại hoa xanh vàng đỏ trắng, hư không, ánh 
sáng...gọi là quán "biến xứ" hay kasina. Đồng 
thời Phật cho biết, các vị a la hán ấy hủy hoại 
thân thể là do dư báo của nghiệp "sát" lâu xa 
về trước, đến khi đắc quả họ vẫn còn phải thọ 


_ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 21 


báo lần cuối cùng. Tất cả những vị ấy xưa kia 
đều đã từng làm nghề đồ tể giết hại súc sinh. 


4. ĐẠI VỌNG NGỮ: 


Phật chế giới này lúc ở thành Tỳ xá ly, 
trong giảng đường lâu các bên sông Di hầu. 
Gặp thời đói kém, vào ngày tự tứ, chư tăng 
đến đảnh lễ Phật. Ai cũng gầy ốm xanh xao vì 
suy dinh dưỡng, nhưng đặc biệt có một tốp tỳ 
kheo mập mạp hồng hào. Khi Phật hỏi cách 
sinh hoạt tu hành của họ trong mùa an cư ra 
sao, khất thực có dễ kiếm hay không, họ bạch: 
"Dạ bạch Thế tôn, dễ lắm. Vì chúng con thay 
phiên nhau để một người ngồi thiền giữa công 
cộng, trong khi những người kia thì đi khắp 
nơi quảng cáo rằng vị ấy chính là một bậc a la 
hán, ai cúng dường vị ấy sẽ được phước lớn lao. 
Thiên hạ đua nhau đem thực phẩm thượng 
hạng tới cúng, do vậy chúng con khất thực 
không khó khăn gì cả. Phật quở trách thậm 
tệ cái thói vì y thực mà dối xưng thần thánh 
ấy, và chế giới. 


Phụ: 


Nhân đấy Phật kể cho chúng tỳ kheo 
nghe chuyện về hoàng hậu vua Ba tư nặc. 
_ Trước đây bà vốn là một nữ tì giữ việc chăm 


29 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





sóc vườn lài cho một nhà giàu. Một hôm, sau 
khi cúng dường phần ăn sáng của mình cho 
một sa môn khất thực, nữ tì gặp vua Ba tư nặc 
đi vào vườn hoa. Nàng ân cần đón tiếp, khiến 
vua hài lòng đến độ ngay hôm ấy, vua cho mời 
ông trưởng giả đến để ngỏ ý muốn bỏ tiển ra 
chuộc nữ tì đưa về hoàng cung. Sau khi về 
cung, vua lại còn phong ngay cho nàng làm đệ 
nhất phu nhân, gọi là Mạt lợi phu nhân 
(Mallika hay Cô Gái Vườn Lài). Khi được làm 
hoàng hậu, Mạt lợi phu nhân nhớ đến vị sa 
môn bà đã cúng dường buổi sáng cùng ngày 
gặp đức vua, và muốn cho đi tìm ngài. Khi hỏi 
ra mới biết vị sa môn mà bà đã cúng dường đó 
chính là đức Phật. Bà liền đến nơi đức Phật 
xin đảnh lễ quy y, và trở thành một phật tử. 
Một hôm bà đi đến đức Thế tôn để hỏi 
ngài do nhân gì đời trước mà nay bà được cái 
phước được gặp đức Thế tôn và lại được làm 
hoàng hậu. Phật kể, vào một tiền kiếp xa xưa, 
bà làm một phụ nữ giàu mộ đạo, ham làm 
phước và cầu mong được gặp bậc minh sư. Vào 
một mùa đói kém khất thực khó khăn, trong 
xứ bà ở bỗng có một nhóm năm vị sa môn đến 
thay nhau tọa thiền ngoài công viên, bà đến 
đánh lễ và rước về nhà cúng dường tứ sự. Năm 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 23 


vị này không có giới đức, chỉ hiện tướng sa 
môn để thụ hưởng của bà, đồng thời đi các nơi 
dối gạt mọi người để thủ lợi, làm cho ai cũng 
nghĩ họ là thần thánh, cúng dường trọng hậu. 
Do nhân ấy mà trải qua nhiều đời kiếp, họ 
phải làm thân nô tì để trả nợ cũ. Còn cô gái, 
do nhân cúng dường với tâm thanh tịnh và 
lòng khao khát cầu gặp minh sư, mà nay được 
cái phước gặp Phật và ở địa vị cao sang. 


Nghe Phật dạy, Mạt lợi phu nhân tò mò 
hỏi: "Bạch Thế tôn, vậy ra nhờ cúng dường 
năm sa môn ấy mà nay con được gặp Phật. 
Thế thì con rất muốn gặp lại các ngài để đền 
ơn. Xin Thế tôn cho con được biết hiện nay 
những vị ấy tái sinh chỗ nào?" Phật dạy: "Họ ở 
ngay bên cạnh bà! Đó là năm tên đầy tớ của 
bà hiện nay, làm các công việc đánh xe, nấu 
bếp, giặt ủi..." 

Nghe Phật dạy, hoàng hậu khóc ròng: 
"Bạch Thế tôn, con thực đã gây tội lỗi tây trời 
! Đối với những bậc tôn sư đã đem lại cho con 
cái phước báo ngày nay, con đã không tôn kính 
cúng dường mà lại thường sai sử đánh mắng." 

Phật an ủi bà: "Không phải lỗi tại bà, đó 


^ ° †1Ị 


là quả báo mà các ông ấy phải gặt mà thôi. 


24 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Hoàng hậu nói: "Bạch Thế tôn, nhưng khi 
đã biết như vậy, thì con cũng không thể nào 
tiếp tục sai khiến chúng được nữa. Con sẽ cho 
gọi chúng đến để trả tự do, và xin đức Thế tôn 
thuyết pháp cho chúng." 


Thế rồi bà cho gọi bốn người đánh xe 
trong đoàn tùy tùng như Phật đã chỉ. "Bạch 
Thế tôn, còn một người nữa ở đâu?" 


"Còn ở trong cung, đang lau chùi nhà 
tắm." 


Hoàng hậu đau buồn cho gọi đủ năm tên 
đầy tớ đến. Khi đến, muốn tránh Phật, tất cả 
năm người đều đứng nấp sau cánh cửa. Phật 
dùng thần lực khiến cho họ xoay về hướng nào 
cũng thấy ngài đứng ngay trước mặt. Khi đã 
xoay đủ chiều mà không tránh nổi, họ bưng 
mặt khóc: "Chúng tôi khổ sở đủ điều mà sa 
môn này còn nhiễu loạn chúng tôi!" 

Phật thu nhiếp thần lực, ôn tổn bảo: 
"Cũng chính các con tự làm tự chịu đấy thôi." 

Năm tên nô lệ nói: "Làm đầu tắt mặt tối 
mới có được bát cơm ăn, chừng nào mới hết 
nỗi khổ này!" 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT __ 95. 


Hoàng hậu bèn lên tiếng: "Thôi ta trả tự 
do cho các ngươi, khỏi làm nô lệ nữa." 


Năm tên nô lệ đồng loạt quỳ mọp dưới 
chân hoàng hậu mà khóc lóc: "Tâu lệnh bà, 
chúng con có lỗi lầm gì xin lệnh bà cứ hành 
phạt sao cũng được, nhưng xin lệnh bà đừng 
đuổi chúng con. Chúng con muốn phục dịch 
hầu hạ lệnh bà mãi mãi!" 

Phật dạy cho Mạt lợi phu nhân biết, khi 
chưa trả hết nợ thì năm tên nô bộc ấy vẫn còn 
ở lại, dù bà có hành hạ xua đuổi chúng đến 
đâu. Nhưng đến khi đã trả hết nợ cho bà thì 
dù bà không nói, chúng cũng sẽ tự động ra ổi. 
Mạt lợi phu nhân thấm thía lời đức Thế tôn 
dạy, đảnh lễ rồi xin cáo từ. 


5. NHIỄM TÂM XOA CHẠM: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Thâu la nan đà 
phạm đầu tiên. 


Trưởng giả Đại thiện lộc lạc có tình ý với 
Tỷ kheo ni Thâu la nan đà, nên vì cô này mà 
thỉnh đại chúng về nhà thọ trai. Ni cô này 
cũng để ý trưởng giả, đến ngày thọ trai cô làm 
bộ ốm, ở lại trong chùa không đi. Tới giờ ăn, 
trưởng giả đến chùa gặp Thâu La Nan Đà làm 


26 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


các việc như trên. Khi đại chúng thọ trai trở 
về, sa di ni giữ chùa bạch chúng việc Thâu La 
Nan Đà đã làm, nội vụ cuối cùng được trình 
lên Phật. Sau khi quở trách Thâu La Nan Đà 
xong Phật chế giới ba la di thứ 5. 


6. NHIÊM TÂM TÁM SƯ 


ˆ^ 


(Tám sự là: có tâm ô nhiễm mà nắm tay, 
nắm áo, vào chỗ vắng, đứng chung, đi chung, 
xúc chạm, dựa kê, hò hẹn- với nam) Phật ở Xá 
vệ chế giới. Thâu La Nan Đà . xu. đầu tiên, 
cùng với Sa lâu lộc lạc. 


7. CHE GIẤU TỘI NĂNG: 

Phật ở Xá vệ chế giới; Thâu La Nan Đà 
bao che cho em ruột là Đề Xá phạm tội ba la 
di, sau cô này bỏ đạo hoàn tục cô kia mới nói 
mình đã biết chuyện đó từ trước, nhưng không 
nói cho chúng tăng biết vì sợ xấu lây. 

8. THEO NGƯỜI BỊ CỬ: 


Phật ở thành Tỳ xá ly chế giới; Tỳ Kheo 
NI Ủy thứ phạm đầu tiên. 


Xiến đà (Channa) trong chúng tỷ kheo 
phạm nhiều tội như ăn biệt chúng, v.v. bị tăng 
yết ma quở trách, tăng chưa làm pháp yết ma 
giải tội. Ông đến chùa ni và được em gái là tỳ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT ` 217 


kheo ni Ủy thứ giúp đỡ mọi sự. Khi bị tăng 
quở trách, cô còn nói: "Đấy là anh ruột tôi, 
không giúp đỡ lúc này thì lúc nào mới giúp?” 


_ Phần hơi 
TMƯỜI BẢY PHÁP TĂNG TÀN 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 31 


Tóm tắt 


1 
2 
ỏ 
4 
5. 
6 
ï 
8 
9 


. Làm người mai mối 
. Vu khống tội nặng 
. Xuyên tạc tội nặng 


. ĐI thưa kiện người 


Biết giặc mà độ 


. Giải cho tội trọng 

. Phạm vào bốn sự 

. Nhiễm tâm thọ thực 

. Khuyên thọ nhiễm thực 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 


Phá tăng hòa hiệp 
Hỗ trợ phá tăng 
Hoen ố tín đồ 

Không nghe can gián 
Thân nhau giấu tội 
Xúi đừng ở riêng 
Giận bỏ tam bảo 


Chê bai chúng tăng. 


` 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 33 


_1. MAI MỐI: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Tỳ kheo Ca la 
phạm đầu tiên. Ông giỏi về khoa bói toán, nên 
nhiều cư sĩ đến xin nhờ ông coi ngày coi tuổi 
để dựng vợ gả chồng cho con cái họ. Ông nhờ 
thế mà được nhiều người thân cận cúng dường. 
Nhưng có những cặp vợ chồng sau khi cưới 
nhau gặp rắc rối, cơm không lành canh không 
ngọt, họ bèn đến chùa mắng vốn. Các tỷ kheo 
bạch Phật. 

2. VU KHỐNG: 

Phật ở Xá vệ chế giới này. Tỳ kheo Tư 
Địa phạm. Lúc ấy Đạp bà ma la đã chứng quả 
a la hán, phát nguyện làm tri sự phân phối 
phòng ốc, đồ nằm và cử tăng theo thứ tự thọ 
thực tại các nhà cư sĩ. Vào ngày kết hạ an cư, 
Tư địa đến vườn Cấp cô độc lúc trời đã tối, chư 
tăng đến trước đã yên chỗ. Chỉ còn một chỗ 
nghỉ tôi hơn các chỗ khác, Đạp bà ma la đưa 
Tư địa đến đấy và phân phối mền chiếu cũ cho 
ông. Tư địa tức giận, nghĩ Đạp bà ma la còn đồ 
tốt mà muốn chơi xấu mình. Sáng hôm sau, 
ông lại được phiên thọ thực tại một nhà cư sĩ 
giàu có, nhưng lại cúng toàn thực phẩm dở. 
Nguyên vì Tỷ kheo Tư địa mang tiếng xấu 


34 _ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


trong giới cư sĩ, nên khi nghe ông đượ: cắt 
phiên đến nhà ấy thọ thực, chủ nhà bèn đổi ý 
định cúng thực phẩm thượng hạng, mà chỉ 
cúng những thứ hạng nhì hạng ba. Tư địa lại 
nghỉ Đạp bà ma la xúi, nên ôm hận trong lòng. 
Để trả thù, ông đến chùa ni gặp cô em gái là 
Di đa la nhờ cô này vu khống cho Đạp bà ma 
la phạm giới dâm dục, làm hạnh bất tịnh với 
mình. Giữa đại chúng, trước sự vu khống của 
ni cô, tôn giá Đạp bà ma la chứng tỏ sự thanh 
tịnh của mình bằng cách xòe ngón tay út phát 
ra ánh sáng và bạch Phật: "Bạch đức Thế tôn, 
từ khi cha sinh mẹ đẻ, dù trong mộng con cũng 
chưa từng có một ý niệm nhiễm ô đối với phụ 
nữ, huống hồ là phạm giới bằng thân hay lời." 
Đức Phật xác chứng cho lời nói của tôn giả, 
quở trách hai anh em Tư địa và Di đa la ni đủ 
điều rồi chế giới: Không được vu khống vô căn 
cứ, muốn cử tội nặng của người nào, phải đủ 
chứng cớ rõ ràng gồm ba sự là thấy, nghe và 
nghi. 

3. XUYÊN TẠC PHỈÍ BÁNG: 

Phật chế giới này lúc ở Xá vệ. Tư địa sau 
khi bị Phật quở trách tội nhờ em gái vu khống 
cho Đạp bà ma la, bèn tìm cách khác để phỉ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 35 


báng. Một hôm xuống đồi, trông thấy hai con 
dê, từ đấy ông bèn nảy ý đặt tên cho đê cái là 
Di đa la và đê đực là Đạp bà ma la, rồi tuyên 
bố giữa chúng tăng: "Tôi đích thân thấy Di đa 
la và Đạp bà ma la hành dâm dục, phạm hạnh 
bất tịnh. Chứng cớ rõ ràng, không phải là tội 
ba la di vô căn cứ đâu." Khi tăng hỏi ông đã 
thấy trong trường hợp nào và ở đâu, ông đáp 
lúc đi xuống đồi, ngay trên bãi cỏ lúc chúng 
đang cùng ăn có với nhau. Đại chúng nghe lạ 
tai, bèn hỏi tiếp mới vỡ lẽ đấy là hai con đê 
được Tư địa đặt tên. Như vậy gọi là lấy một 
chút cớ nhỏ ("thủ phiến") thuộc về chuyện khác 
Cư dị phận sự trung”, nhu de, nguoi trung ten) 
để vu oan cho người, 

4. ĐI THƯA KIÊN NGƯỜI: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Có một cư sĩ cúng 
đất cho ni chúng làm chùa, một thời gian sau 
ni chúng bỏ chỗ ấy đi dựng chùa nơi khác, chỗ 
cũ thành một đám đất hoang. Con của cư sĩĨ 
đến canh tác, liên bị ni đi kiện. Quan xử cho nỉ 
được kiện và tịch biên tài sản của người con cư 
sĩ. Nhiều người bàn tán chuyện này đến tai 
Phật, Phật chế giới. Sau đó một trường hợp 
tương tự xảy ra là, ni chúng bỏ chùa đi vắng, 





36 _ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





cư sĩ chủ chùa bèn đem chùa cúng cho một 
nhóm Phạm chí ngoại đạo. Nhiều kẻ thấy vậy. 
bất bình, đưa việc ấy ra tòa. Ni chúng sợ phạm 
giới Phật chế không dám đi. Vì thiếu nhân 
chứng nên tòa xử cho Phạm chí được kiện, ni 
chúng bị mất chùa. Phật chê tòa xử bất minh, 
và nhân đấy chế lại giới này, cho phép nếu tòa 
mời hay có việc chính đáng thì tỳ kheo được 
phép đến cửa quan. 

5. BIẾT GLẶC MÀ ĐỘ: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Có những nam nữ 
dòng họ Ly xa (Licchavi) vào rừng cắm trại, bị 
một cô gái điếm ăn trộm hết bảo vật rồi chạy 
vào trốn trong chùa ni, xin cạo tóc xuất gia. 
Khi quan quân truy nã bắt được, bèn chê bai ni 
chúng đồng lõa với bọn trộm cướp. 

6. GIẢI CHO TỘI TRỌNG: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Tỳ kheo ni Ủ y thứ 
phạm tội bị chúng tăng quở trách, chưa hành 
sám mà Thâu la nan đà vì tình riêng, đưa ra 
ngoại giới làm phép giải tội cho cô này. 

7. PHẠM VÀO BỐN SỰ: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Hai tỳ kheo ni là 
Thâu la nan đà và Sai ma thường phạm bốn 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 37 





việc là một mình qua sông, một mình vào xóm, 
một mình ngủ lại và một mình ởi sau, khi được 
hỏi lý do thì các cô bảo "để gặp nam tử". Các 
tỳ kheo ni thiểu dục quở trách và trình lên. 
Phật chế giới Tỳ kheo ni không được làm bốn 
việc một mình ấy, để đề phòng chỉ trích và hỗ 
trợ phạm hạnh. | 

8. NHIỄM TÂM THỌ THỰC: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Ni cô tên Đề xá 
nan đà có nhan sắc, thường tới nhà một ông 
trưởng giả để khất thực. Ông này cúng cho cô: 
nhiều thực phẩm hảo hạng trong một thời gian 
dài, cuối cùng một hôm nọ khi vào khất thực, 
cô bị ông ta ôm chầm lấy. Ni cô la làng. Khi 
mọi người kéo tới, ông trưởng giả phân bua: 
"Tôi có ý muốn mua cô này về làm vợ bé đã 
lâu, nên cúng dường trọng hậu. Số tiền tôi bỏ 
ra bấy lâu cho cô đã đủ mua một nàng hầu." 

Mọi người hỏi ni cô: "Ni cô có biết ông 
này có tình ý với cô hay không? 

Đề xá đáp "Biết." 

Mọi người bĩu môi chê trách: "Biết sao còn 
nhận đồ cúng của ông ta? Biết sao còn rộng 
họng la lớn thế?" 


_38 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 
=7 CC 7C C5 CC c6 CC CÔ. 7 5n 


Ông trưởng giả sai người trói ni cô lại, 
chừng nào có tiền đem hoàn đủ số mới thả về. 
Cô khóc lóc thảm thiết. Chợt có một nhóm 
thương gia ở đâu tình cờ đi qua, trông thấy ni 
cô bị hành hạ, bèn bảo ông trưởng giả: "Chớ 
đụng vào những của nợ ấy. Đấy là những đệ tử 
của đức Thế tôn mà tất cả vua, đại thần đều 
kính trọng, ai khôn hồn thì đừng đây dưa tới 
họ, coi chừng mang họa." 


Tất cả mọi người đều tin lời thương gia vì 
năng đi đây đi đó biết nhiều hiểu rộng, bèn cởi 
trói thả cho Đề xá ra về, còn hăm he: “Liệu 
hồn, sau đừng dẫn xác tới đây nữa." 


9. KHUYÊN NHẬN NHIÊM THỰC: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Một tỷ kheo ni lớn 
tuổi có một đệ tử nhan sắc mỹ miều thường 
đem đồ khất thực ngon về cho bà dùng. Trải 
qua một thời gian dài, bà chuyên được thực 
phẩm hảo hạng do ni cô khất thực về dâng. 
Nhưng sau đó, thực phẩm ni cô đem về càng 
ngày càng tệ; bà thầy nuốt không xuống (vì đã 
quen ăn ngon) bèn hỏi ni cô: "Trước đây ngươi 
thường xin được toàn đổ ngon không, tại sao 
sau này ngươi đem về tỉnh ròng những thứ ma 
chê quỷ hờn thế?" 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 39 


Ni cô thực tình kể: "Bấy lâu có một ông: 
nhà giàu thường cúng cho con toàn thực phẩm 
hảo hạng. Một hôm cúng xong ông ta hỏi, cô có 
biết tại sao tôi cúng dường cho cô không? Con 
trả lời, thí chủ cho tôi là vì muốn cầu phước 
chứ còn vì sao nữa. Ông trưởng giả nói không 
phải, vì tôi yêu ni cô đấy thôi. Chính vì ông 
trưởng giả nói như vậy, nên từ đấy con không 
tới nhà ông ta để khất thực nữa, vì Phật đã 
chế giới không được nhiễm tâm nhận đồ ăn." 


Bà thầy nghe xong nói: "Người kia có 
nhiễm tâm hay không mặc kệ, miễn sao ngươi 
không có nhiễm tâm là được rồi, sợ nỗi gì. Họ 
đã cho đồ ăn thì cứ tới mà nhận đi chứ." 

Cô đệ tử cãi lại: "Phật đã chế giới xuất gia 
phải thiểu dục tri túc, sao thầy đã không 
khuyên con những điều tốt đẹp, lại còn vì thức 
ăn mà xúi con làm bậy?" 

- Có gì là bậy ? Ta có xúi ngươi phạm giới 
đâu cà ?” 

Hai thầy trò cãi nhau càng lúc càng hăng, 
đến tai những vị khác, cuối cùng trình lên 
Phật. Phật xử cho ni cô đệ tử nói có lý, và quở 
trách bà thầy tham xơi ngon xúi bậy. 


40 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Câu chuyện này chứng tổ tỉnh thần bình 
đẳng trong Phật giáo. Liên hệ thầy trò trong 
giáo lý Phật thường được đề cao hết mức, bậc 
thầy đôi khi còn quan trọng hơn cả Tam bảo, 
vì nhờ thầy mà ta biết đến Tam bảo. Nhưng 
không phải vì thế mà người đệ tử trở thành 
mù quáng vô trách nhiệm đối với bản thân, 
mọi sự đều nhất nhất nghe theo thầy. Vì ngoài 
bậc thầy còn có Chánh pháp và lương tâm của 
mình là những tiêu chuẩn để phân biệt phải 
quấy; nếu thầy nói những lời mà mình xét 
không thích hợp với chánh pháp hoặc với 
lương tâm, thì có thể trình bày lý do bất tuân 
mà không sợ phạm tội hỗn láo hay phản thầy. 


10. PHÁ TĂNG HÒA HỢP: 


Phật ở Xá vệ, Đề bà đạt đa (Devadatta) 
phạm đầu tiên. Đề bà đạt đa ganh tị với uy thế 
của Phật, cố dựa thế lực của chính quyền vua A 
xà thế để tự xưng Phật và lập riêng một tăng 
đoàn có quy luật khắc khe hơn giới luật Phật 
chế, như phải khất thực suốt đời không được 
nhận lời mời ăn tại nhà cư sĩ, phải suốt đời 
mặc y phấn tảo (lượm vải bỏ đống rác mà mặc) 
vân vân. Một số tăng khoái khổ hạnh quá 
khích đi theo Đề bà đạt đa. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 41 


11. HỖ TRỢ PHÁ TĂNG: 


Phật ở Xá vệ chế giới, nhóm đi theo Đề 
bà đạt đa phạm tội này. 

12. HOEN Ố TÍN ĐỒ: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Hai tỳ kheo Mã túc 
và Mãn túc ở chung tại một thôn xóm giao du 
với cư sĩ, làm nhiều việc phi pháp, không có uy 
nghi, tiếng đồn đến tận vườn Cấp cô độc. Phật 
sai Xá lợi phất và Mục kiên liên đến nơi cử tội 
hai tỳ kheo làm hoen ố tín đô. Vì chưa bao giờ 
trông thấy vị tỳ kheo nào khác ngoài hai ông 
ấy, nên khi Xá lợi phất Mục kiền liên đến, cư 
dân trong vùng bảo nhau: "Hai ông này không 
nhanh nhẩu hoạt bát gì cả, cũng không thân 
mật vui vẻ với mình, khác xa hai vị ta thường 
cúng. Người gì đâu mà đi khất thực thì cứ lầm 
l chằm bẫm không cười không nói, chán thấy 
mồ." Làm cho người ta có một hình ảnh sai lạc 
về Phật Pháp Tăng như vậy, gọi là hoen ố tín 
đồ hay làm dơ nhà người, "ô tha gia”. 


13. ÁC TÁNH CHỐNG CAN: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Tỷ kheo Xa nặc 
(Channa, có chỗ dịch âm là Xiển đà) một trong 
Lục quần, ỷ dòng họ cao sang, không nghe lời 





42 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





chúng tăng can gián, còn bảo: "Đáng lẽ tôi dạy 
các vị mới phải chứ, sao các vị lại dạy tôi. Tại 
sao? Chư vị thuộc đủ các giai cấp, thuộc nhiều 
dòng họ (bách tánh) tụ họp lại đây, trong khi 
đó dòng họ của tôi thì thù thắng hơn tất cả 
chư vị. Vậy, các vị chẳng nên đem lời khuyên 
can tôi, tôi cũng không khuyên can gì các vị." 
Các tỷ kheo đến bạch Phật, Phật quở trách 
Xiến đà rồi chế giới. 


14. THÂN NHAU GIẤU =“= 

Phật ở Xá vệ, hai tỳ kheo ni Tô ma và Bà 
phả di ở chung trong một thôn xóm, thân 
nhau, sinh hoạt không khác gì người thế tục, 
bị đời chê bai phỉ báng đến tai Phật. 

15. XÚI ĐỪNG Ở RIÊNG: 

Phật ở Xá vệ, tỳ kheo ni Thâu la nan đà 
xúi lô ma, Bà phả di đừng nghe lời chúng tăng 
mà ở riêng. 

16. GIẬN BỎ TAM BẢO: 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 ni phạm đầu tiên. 

17. KHÁNG CỰ KHÔNG PHỤC: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 tỳ kheo 
phạm lỗi, tăng chúng quở trách thì chống cự 
không phục tùng. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 43 


Phật nhân đấy kể chuyện về mục đồng: 
tên Hoan hỉ thường đến nghe pháp. Vào thời 
phật Ca diếp, mục đồng ấy đã làm một vị tỳ 
kheo tinh thông ba tạng, có tài phân xử. Một 
hôm có hai tỷ kheo đến nhờ ông xử đoán một 
việc tranh chấp, ông bận việc nên giới thiệu 
họ đến nhờ chúng tăng phân xử. Khi xong việc 
trở về, nghe thuật lại cách phân xử của tăng, 
ông bèn chê: "Chúng tăng xử đoán việc như 
thế không khác gì lối xử của bọn chăn trâu." 
Do lời nhục mạ ấy mà ông phải làm kẻ chăn 
trâu nhiều đời kiếp. 








~ 
: ».. 
"v _. . 
_ 
, 
sẽ 
Ễ + ˆ : 
hi. 
Ạ 2 
..e. 
vã 
* 
. , ẻ 
". : 
sa 
trợ : 
, 
s. € 
Tứ: 
: 


Phần ba 


BA MƯƠI PHÁP XẢ ĐỌA 
(NI TÁT KỲ BA DẬT ĐÉ) 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 417 


Tóm tắt 


1 
2 
ỏ 
4 
5. 
6 
í 
8 
9 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


. Hạn giữ y dư (10 ngày) 

. Lìa y mà ngủ 

. Hạn cất vải dư ( 1 tháng) ˆ 
. xin y không thân 


Nhận vải quá phần 


. Xin thêm tiền y 
. Khuyên chung tiền lại 
.Đòi quá 6lần _ 


. Cầm giữ tiền của 


Mua bán bảo vật 
Bán mua đổi chác 
Xin bát quá phần 
Không thân xin nhờ 
Bảo thợ đệt thêm 
Cho rồi đoạt lại 

Cất chứa nhiều đồ 
Giữ y cúng gấp 


Xoay nhiều về một 





48 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





19. 
20. 
21. 
29. 
23. 
24. 
95. 
26. 


Đòi vầy đòi khác 
Pháp đường thành y 
Xoay một về nhiều 
Cúng vầy xoay khác 
Xin vầy xoay khác 
Chứa nhiều bát tốt 
Chứa nhiều đồ đẹp 
Không cho bệnh y 


27.Dùng y phi thời 


28.Đổi rồi đòi lại 


29. 
ỏ0. 


Áo dày quá giá 


Áo mỏng quá giá 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 49 


1. GIỮ Y QUÁ HẠN: 


Phật ở Xá vệ chế giới tỷ kheo không được 
giữ quá 3 y. Vào một mùa an cư, tôn giả Á nan 
được cúng dường một tấm y ca sa đẹp. Ngài đã 
có đủ y, nhưng muốn giữ cái y này để dành 
cúng tôn giả Ca diếp đang an cư xa chưa về, 
mà lại sợ phạm giới bèn đến bạch Phật. Phật 
hồi: "Ca diếp chừng nào về đến?" 


A nan thưa: "Bạch đức Thế tôn, khoảng 
mười ngày nữa.. 

Phật bèn chế giới hạn cho phép chứa y dư 
là trong vòng 10 ngày, quá hạn ấy phải bạch 
tăng để làm phép "tịnh thí." Tịnh thí có hai 
loại, là "chân thật tịnh thí" và "triển chuyển 
tịnh thí". Loại một là cho đứt một người nào 
chưa đủ ba y. Loại hai là sau khi bạch chúng 
_để xả y dư, đương sự nói lên tên người mình 
muốn cho, rồi mỗi khi cần dùng những y ấy, 
thì phải mượn. (Theo HT Trí quang). 

Theo Ni sư Phật Oanh thì trong pháp 
"chân thật tịnh thí” đương sự phải hỏi chủ mới 
được mặc, còn "triển chuyển" thì khỏi cần hỏi 
cũng mặc được, không phạm. 





B50 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Chân thật tịnh thí thì ở giữa chúng, đương 
sự tác bạch với một vị như sau: "Bạch đại đức, 
tôi có y dư này chưa làm pháp tịnh thí, nay 
muốn thanh tịnh nên xả cho đại đức." 

Triển chuyển tịnh thí thì bạch: 

"Bạch đại đức, tôi có y dư chưa làm pháp 
tịnh thí, nay muốn thanh tịnh nên xả cho đại 
đức. Xin đại đức triển chuyển tịnh thí giùm 


^ ° †† 


tôn. 

VỊ thọ tịnh trong trường hợp này nên nói: 

"Đại đức, xin nghe cho. Đại đức có y dư, 
chưa tác tịnh, vì muốn thanh tịnh nên cho tôi, 
tôi sẽ nhận.” 

Nhận xong lại hỏi: 

"Nay đại đức muốn tôi chuyển cho ai?" 
Đương sự đáp: “Cho vị tên Cột." 

VỊ thọ tịnh nên nói: 

"Đại đức, xin nghe cho. Y dư của đại đức 
chưa tác tịnh, vì muốn thanh tịnh nên cho tôi. 
Nay tôi nhận để cho vị tên Cột. Nhưng vị tên 
Cột đã có đủ y, vậy đại đức nên vì Cột mà giữ 
gìn y ấy, khi cần thì cứ lấy mà mặc." 


SỰ TÍCH GIỚI LUÁT 51 


9. LÌA Y MÀ NGỦ: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 tỳ kheo 
phạm. Một tỳ kheo trong chùa ngày nào cũng 
đem nhiều y ra phơi cho khỏi hư mục. Các tỳ 
kheo hỏi sao có nhiều y dư không bạch, vị ấy 
đáp đấy là của Lục quần tỳ kheo nhờ giữ hộ để 
du hành. Phật nhân đấy nhóm tăng chế giới 
không được rời y ngủ cách đêm. 


3. CHỨA VẢI QUÁ HAN: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Sau khi Phật cấm 
chứa vải (y) dư, một tỳ kheo có y tăng già lê bị 
rách, muốn sắm y khác nhưng chưa có đủ vải, 
mà không dám giữ những mảnh vải hiện có vì 
sợ phạm. Phật bèn cho phép nếu có hi vọng 
được thêm vải để may y, thì cho phép giữ vải 
vụn chờ được thêm cho đủ. Lục quần tỳ kheo 
nhân đấy đi xin nhiều vải vụn đủ loại rồi gửi 
cho bạn bè mà đi tứ phương. Những người bạn 
này đem nhiều vải ra phơi, các tỳ kheo biết 
chuyện bạch Phật. Phật bèn chế giới cho giữ 
vải vụn trong vòng một tháng phải may thành 
y, quá hạn ấy mà còn giữ bo bo thì phạm Ni 
tát kỳ ba dật đề. 


B52 | SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


4. XIN Y KHÔNG THÂN: 


Phật ở Xá vệ chế giới này. Tỳ kheo Bạt 
nan đà có tài ăn nói lưu loát, biết nhiều hiểu 
rộng, một buổi sáng sớm tình cờ gặp một ông 
trưởng giá mặc áo lông cừu sang trọng ởi vào 
vườn Cấp cô độc vãn cảnh. Nghe tỳ kheo nói 
chuyện quá hay, ông ta phát tâm muốn cúng 
dường: "Tôi muốn cúng dường đại đức, đại đức 
cần gì xin nói cho tôi biết?" 

Bạt nan đà muốn trêu ông ta bèn nói: 
"Điều mà tôi cần, ông không thể nào cho được, 


^ * {† 


nói ra cũng vô ích mà thôi. 

Trưởng giả năn nỉ: "Không hề gì, xin đại 
đức cứ nói đi. Tôi sẽ đáp ứng." 

- "Phật không?” 

_ "Thật. 

Bạt nan đà nói: "Tôi cần cái áo lông cừu 
trên người ông đang mặc. ` 

Ông trưởng giả nói: "Cũng được, nhưng xin 
hãy để đến mai, tôi sẽ cho người mang đến. Vì 
hôm nay đi dạo sớm, tôi chỉ khoác một cái áo 
này ra ngoài cho mau. ` 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 53 


Bạt nan đà bèn bảo: "Thấy chưa? Tôi đã 
nói là điều tôi xin, ông tung thể nào đáp ứng, 
thì nay quả nhiên như vậy. ˆ 


- "Không phải là tôi không thể cúng cho 
đại đức cái áo này, tôi chỉ nói là hãy để đến 
mai. 

- "Tôi không cần nó ngày mai, tôi cần 
ngay bây giờ. Ông tiếc của thì cứ nói phứt đi, 
đừng bày đặt nói loanh quanh để từ chối." 

Bị chạm tự ái, ông trưởng giả bèn cởi 
phăng cái y đưa cho tôn giả rồi hằm hằm ra 
về. Thấy ông mang giày da sang trọng, vận 
quần xa tanh dài láng bóng, nhưng mình lại ở 
trần trùng trục mà tần bộ giữa đường, không 
ai không ngạc nhiên. Về đến cổng, gia nhân ra 
chào đón thấy vậy thất kinh hỏi dồn: "Thưa 
chủ nhân, cái áo cừu đẹp của chủ đâu rồi? Phải 
chăng chủ đã bị bọn cướp đường trấn lột?" 


- "Phải, ta đã bị Sa môn Thích tử trấn lột 
mất cái áo cừu." Thiên hạ bu tới biết chuyện, 
chê bai tỳ kheo tham cầu không biết chán; dù 
người ta có cho cũng không nên nhận những 
vật đắt giá, huống hồ cưỡng bức mà xin. Khi 
câu chuyện này đến tai Phật, ngài bèn họp 


_B4' SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





tăng chế giới: "Với người cư sĩ không thân, 
không được xin y." 

Sau khi Phật chế giới này, có một nhóm 
tỳ kheo ở xa về thành Xá vệ thăm Phật, khi đi 
ngang qua rừng ban đêm bị bọn cướp lột hết y 
phục, nhưng hôm sau vào xóm làng, họ cũng 
không dám xin y từ cư sĩ không quen thân. Cả 
đoàn trần trụi kéo nhau về vườn Cấp cô độc; 
các tỳ kheo từ xa trông thấy cứ tưởng là bọn 
lõa thể ngoại đạo, đến gần mới biết là tỳ kheo. 
“Tôn giả Ưu ba ly bèn cho họ mượn y mặc đến 
hầu Phật. Phật nhân đấy chế lại giới này, là 
"trừ khi y bị cướp," vân vân, thì có thể đến cư 
sĩ không thân mà xin y. 

5. NHẬN VẢI QUÁ PHẦN: 

Phật ở Xá vệ chế giới này. Khi các tỳ 
kheo bị cướp sạch hết y phục được phép đi xin 
y, các cư sĩ thấy tội nghiệp bèn đua nhau cúng 
y cho họ. Lục quân tỳ kheo xúi những vị này 
nên thừa dịp ấy cứ nhận thật nhiều rồi về cho 
bớt anh em. Phật bèn chế giới không được 
nhận quá phần y mình được giữ. 

6. XIN THÊM TIỀN Y 

Phật ở Xá vệ, Bạt nan đà phạm đầu tiên. 
Các tỳ kheo đi khất thực nghe một nhà cư sĩ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT B5 


nọ đang bàn tính chuyện may y cúng cho tỳ 
kheo Bạt nan đà, bèn về mách lại. Bạt nan đà 
thân hành đi đến nhà ấy, nói: "Lành thay, 
nghe nói cư sĩ muốn cúng cho tôi, vậy hãy cúng 
một tấm y như vậy như vậy...' Thái độ của Bạt 
nan đà làm cư sĩ bất mãn, nhất là vì ông đòi 
một cái y đắt tiền hơn cái giá tiên y mà họ 
muốn cúng. 
7. KHUYÊN CHUNG TIỀN LẠI 


Cũng như trên, người phạm là Bạt nan đà. 
Ông nghe lỏm biết có hai nhà cư sĩ cùng muốn 
cúng y, sợ họ cúng hai cái y xấu (mà ông có 
thể phải xả bớt một), ông bèn đến điều đình 
hai nhà nên chung tiền sắm một cái cho tốt. 
Cư sĩ chê bai, Phật chế giới. 

8. ĐÒI QUÁ 6 LẦN : 


Phật ở Xá vệ chế giới. Bạt nan đà được 
cúng tiền y, giao cho một cư sĩ giữ. Đến khi 
cần, ông đi đến cư sĩ gặp lúc ông này đang bận 
túi bụi công việc, sắp phải dự một phiên họp 
hàng năm của các thương gia, ai đi trễ bị phạt 
năm trăm quan tiền. Cư sĩ giữ tiền của Bạt 
nan đà năn nỉ ông ta chờ đến khi đi họp về sẽ 
øiao tiền may y, nhưng Bạt nan đà nhất quyết 
đòi cho được, cuối cùng ông ta phải về nhà lấy, 


56 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


và do vậy trễ cuộc họp, phải bị phạt. Cư sĩ chê 
bai: Tỳ kheo gì mà lại làm cho người ta sạt 
nghiệp." 


9. CẦM GIỮ TIỀN CỦA: 


Phật ở Xá vệ, Bạt nan đà phạm. Nhân 
Bạt nan đà có vàng do bà vợ một ông đại thần 
cúng, ông đem vào chợ gửi cho cư sĩ giữ, bị chê 
bai. Phật khiển trách và chế giới. 

10. MUA BÁN BẢO VẬT: 


Phật ở Xá vệ. Bạt nan đà phạm đầu tiên; 
ông cầm vàng vào chợ bán lấy tiền mua vật 
thực. Cư sĩ chê bai lên tới Phật. Phật chế giới. 


11. BÁN MUA ĐỔI CHÁC: 


Phật ở Xá Vệ. Bạt nan đà đem vật xin 
được chỗ này đến chỗ kia trong chợ mà đổi 
chác. Khi Xá lợi phất đi khất thực đến những 
nơi đã từng đổi chác với Bạt nan đà, họ bèn 
hỏi: "Ông có gì đổi không? Trước đây một tỳ 
kheo luôn luôn có thứ này thứ khác để đổi với 
chúng tôi, nay ông đến tay không thì sao 
được?" Xá lợi phất về bạch Phật, Phật chế giới. 

12. XIN BÁT QUÁ PHẦN: 

Phật ở Xá vệ. Bạt nan đà làm bể bình 
bát, bèn đến các nhà cư sĩ xin. Nhà nào ông 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 517 





cũng khai rằng bát bể, hãy cho tôi một cái 
mới. Các cư sĩ ai cũng hoan hỉ cúng dường. 
Cúng xong gặp nhau họ khoe: Hôm nay tôi 
làm được việc phước đức lớn.. 

- "Việc gì?" 

-"Cúng bát cho tỳ kheo.. 

- "Cúng cho ai?" 

- "Đại đức Bạt nan đà Thích tử!" 

- "Thì tôi cũng vậy." Khi ấy họ vỡ lẽ Bạt 
nan đà đến nhà ai cũng xin bát, lấy làm bất 
mãn, chê bai tới tai chúng tăng. 

13. KHÔNG THÂN XIN NHỮ : 

Phật ở Xá vệ. Bạt nan đà đi đến các nhà 
cư sĩ xin chỉ để dệt y tăng già lê (đại y). Sau 
khi xin được thật nhiều chỉ có thể may đến ba 
cái y, ông đem tới một người thợ dệt không 
thân nhờ dệt giúp. Thợ dệt trông thấy tỳ kheo 
xin quá nhiều chỉ, bèn chê vị ấy tham cầu 
không chán. 

14. BẢO THỢ DỆT THÊM: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Bạt nan đà nghe 
lồm có cư sĩ đang gửi chỉ nơi một thợ dệt để 
dệt y cho mình, bèn tức tốc đến nơi thợ dệt ấy 


58 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





mà hỏi thực hư. Thợ dệt xác nhận, và đưa chỉ 
người kia cúng cho ông ta xem. Bạt nan đà 
bảo, cứ dệt cho dày, tốt, rồi tôi sẽ trả thêm 
tiên công cho. Thợ dệt nói bấy nhiêu chỉ thì 
dày, tốt gì nổi, phải thêm vào mới đủ. Bạt nan 
đà bèn tới nhà cư sĩ nọ, nói cái y dệt cúng cho 
tôi còn thiếu chỉ. Gặp lúc cư sĩ vắng nhà, bà vợ 
đưa thêm chỉ tốt cho tỳ kheo đem đi. Khi thợ 
dệt giao hàng đến nhà, cư sĩ thấy cái y có hai 
thứ chỉ, không như ý mình muốn cúng ban 
đầu, bèn hồi vợ mới biết tỳ kheo đã đến nhà 
lấy thêm chỉ tốt hơn để giao cho thợ dệt. Cư sĩ 
nổi giận, chê bai phỉ báng. 
15. CHO RỒI ĐOẠT LAI: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Trong vườn Cấp cô 
độc bấy giờ có một tỳ kheo trẻ tuổi giỏi đi 
khuyến hóa, thường được cúng nhiều. Bạt nan 
đà tặng cho ông này một tấm y để dụ ông ta 
cùng đi với mình. Sau đó, có nhiều tỳ kheo 
khác nói cho tỳ kheo trẻ biết Bạt nan đà thiếu 
tư cách, thường bị Phật quở, và khuyên ông ta 
đừng đi chung. Tỳ kheo trẻ nghe lời, đổi ý 
không chịu đi theo Bạt nan đà nữa. Bạt nan đà 
_ giận đòi y lại, ông kia nói: "Đại đức đã cho con 
rồi, sao bây giờ đòi lại?" 


SƯ TÍCH GIỚI LUẬT _ 59 


- "Ta cho ngươi vì nghĩ rằng ngươi sẽ theo 
ta. Bây giờ ngươi đổi ý thì hãy trả y lại." 

Tỳ kheo trẻ không trả, Bạt nan đà dùng 
vũ lực cưỡng đoạt y lại, bị chúng tăng chê rồi 
bạch lên đức Thế tôn. Phật chế giới đã cho rồi 
không được đòi lại. 

16. CẤT CHỨA NHIÊU ĐỒ : 

Phật ở Xá vệ chế giới này. Tỳ kheo Tất 
lăng già bà sa và chúng đệ tử của ông xin được 
nhiều vật thực, đem về chất đầy một nhà gồm 
những đổ chứa đủ cỡ, đựng sữa tươi, đường 
phèn, đầu, bơ...để ruồi bu kiến đậu. Cư sĩ vào 
chùa trông thấy, chê bai. 


17. GIỮ Y CÚNG GẤP: 


Phật ở Tỳ lan nhã, nhân Lục quân tỳ 
kheo và Bạt nan đà mà chế giới. 


Thể theo lời câu thỉnh của một bà la môn 
giàu có, Phật cùng chúng tăng đến thôn ấp của 
ông mà an cư ba tháng mùa mưa. Sau đó, bà la 
môn bị ma ám, nên không nhớ gì đến chuyện 
đã thỉnh Phật. Suốt mùa an cư ấy Phật và chư 
tăng phải tạm dùng lúa ngựa để sống qua 
ngày. Khi sắp mãn hạ an cư, bà la môn mới 
nhớ tới chuyện cúng dường, bèn đến sám hối 





60 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





và thỉnh Phật cùng chúng tăng lưu lại ba 
tháng nữa, nhưng Phật từ chối. Bà la môn năn 
nỉ xin được có một ngày cúng dường Phật và 
chúng tăng y thực. Phật im lặng nhận lời. Bà 
la môn bèn mang thật nhiều y thực thượng 
hạng đủ dùng cả ba tháng mà cúng dường 
Phật và chúng tăng trong ngày hôm đó, để bù 
lại sự khinh suất của mình vừa qua. Lục quần 
tỳ kheo thấy Phật cho phép nhận y trong mùa 
an cư, bèn đi xin y khắp nơi suốt cả ba mùa, 
chứa rất nhiều y. Bạt nan đà thì an cư xong 
nghe ở đâu có nhiều đồ cúng cũng đi tới, nên 
được nhiều y. Phật cấm đi xin các nơi khác sau 
mùa an cư, và cấm nhận y khi an cư chưa xong, 
phải đợi cho đến ngày Tự tứ. 


Về sau, có hai viên quan chưa đến mùa Vu 
lan (còn những mười ngày nữa) đã đến Tính xá 
Kỳ viên xin cúng dường y gấp để đi đánh giặc, 
vì không kịp chờ đến ngày Tự tứ. Các tỳ kheo 
không dám nhận, bạch Phật. Phật nhân đấy 
chế giới này lần thứ hai, cho phép nhận y cúng 
gấp trước Tự tứ mười ngày. Quá mười ngày 
phải bạch trước chúng tăng để làm pháp "chứa 
y dư”, nếu không bạch thì cái y ấy gọi là y phi 
thời, nghĩa là nhận không đúng lúc. Y nhận 
đúng lúc, được phép mặc gọi là "thời y" nghĩa 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 61 


là y nhận từ rằm tháng bảy đến rằm tháng 
chạp (nếu có thọ y công đức). 


18. XOAY NHIÊU VỀ MỘT : 


Phật ở Xá vệ chế giới này. Bạt nan đà 
biết một cư sĩ đang sắm sửa y thực để cúng cho 
chư tăng ở Kỳ viên tỉnh xá, bèn tới nhà nói: 
"Phật và chúng tăng đã được vua và đại thần 
cúng nhiều y sang quý tốt đẹp, chỉ có tôi còn 
thiếu. Ông cúng chư tăng thực phẩm là đủ rồi, 
khỏi cần cúng vải vóc làm gì." Cư sĩ làm theo 
lời, chỉ cúng thức ăn. Các tỳ kheo biết chuyện, 
bạch Phật. Phật chế giới "không được xoay vật 
người ta định cúng chư tăng về cho một mình 
mình." 


19. ĐÒI VẤY ĐÒI KHÁC: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Tỳ kheo ni Thâu la 
nan đà dung mạo xinh đẹp, được cư sĩ khoái 
nên cô đòi gì được nấy. Vì quen được chiều 
chuộng nên cô yêu sách đủ điều, xin thứ này 
được cư sĩ đáp ứng xong cô lại đổi ý trả lại, đòi 
thứ khác. Nhiều lần như vậy, cư sĩ đâm chán, 
chê bai đồn đến tai chúng tăng. 


62 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


20. PHÁP ĐƯỜNG THÀNH Y : 

Phật ở Xá vệ chế giới này. Nhân thấy một 
chúng tỳ kheo ni ngồi giữa trời mà bố tát 
thuyết giới, cư sĩ chung nhau tiền đem đến 
cúng cho ni để làm một pháp đường (nhà để 
chư tăng thuyết giới bố tát hay giảng Kinh 
Luật Luận). Chư ni nhóm họp bàn rằng, làm 
nhà thuyết giới thì phải trông coi thợ nề thợ 
mộc, vật liệu... quá phiền phức, mà mỗi tháng 
chỉ có hai lần bố tát là cân dùng đến nhà ấy. 
Còn y. phục thì xin kiếm khó khăn, vậy ta nên 
đem tiền làm pháp đường mà chia cho chúng 
may y. Về sau, cư sĩ lại thấy chư ni ngồi bố tát 
giữa trời, hỏi ra mới biết tiền họ cúng làm nhà 
giảng đã được phân manh mún chia nhau. Cư 
sĩ chê bai: “Ai chả biết y phục khó kiếm? 
Chính vì nghe Phật dạy làm pháp đường cúng 
cho tứ phương tăng hành đạo thì được phước 
vô lượng, chúng ta mới đem tiền đến cúng làm 
pháp đường chứ." Giới này bao hàm sự "xoay 
vật cúng cho tứ phương tăng thành ra hiện 
tiền tăng trong chùa." 


21. XOAY MỘT VỀ NHIÊU : 
Phật ở Xá vệ chế giới. Bấy giờ các tỳ kheo 
ni ở Xá vệ nghe nói ni sư An ổn sắp đến, họ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 63 


bèn đi khắp thành phố mà xin tứ sự cho ni sư. 
An ổn là một ni sư có danh tiếng thời bấy giờ, 
nên nghe nói quyên cho ni sư An ổn thì phật 
tử mộ đạo ai cũng hoan hỉ cúng dường trọng 
hậu đủ thứ cần dùng. Nhưng rốt cuộc chờ cả 
tháng ni sư không đến, chư ni bèn đem phân 
chia cho chúng tất cả những gì đã quyên cho 
bà An ổn. Chia xong thì An ổn lò dò đến, 
không có vật dụng bà ôm y bát vào thành để 
khất. Các sư sĩ thấy, bèn tới chùa hỏi: "Những 
vật thực và đồ dùng chúng tôi cúng cho ni sư 
ấy đi đâu cả rồi ?" Các tỳ kheo ni cứ thật trình 
bày, cư sĩ chê bai đủ điều, tới tai chúng tăng, 
tăng bạch Phật. Phật chế giới "hồi tác dư 
dụng" này, bao hàm sự "xoay đồ cúng cho một 
người về cho nhiều người" hay cả chúng, nghĩa 
là lợi dụng danh nghĩa một vị có tên tuổi để đi 
xin, rồi mang về phân chia cho nhiều người 
khác. 


29. CÚNG VẦY XOAY KHÁC : 


Phật ở Xá vệ, nhân ni An ổn phạm mà 
chế giới. Bà đi khất thực, khi được các cư sĩ 
hồi thăm về chỗ ở, bà than phiền là chật chội, 
ồn ào, đủ thứ. Cư sĩ chung tiền cúng cho bà 
làm một phòng riêng mà ở cho thanh tịnh. Sau 


64 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


đó, ni An ổn đem tiền ấy sắm y để mặc, gặp cư 
sĩ hỏi bà vẫn kêu rêu như trước. Họ hỏi, thế 
thì bà chưa làm phòng riêng sao. Bà nói, tiền 
các vị cúng cho tôi làm phòng đã được đem 
may y hết rồi. Cư sĩ chê bai. Phật chế giới này, 
cấm cái sự "người ta cho mình tiền để làm việc 
này, mình lại đem làm việc khác. 


23. XIN VẦY XOAY KHÁC : 


Phật ở Xá vệ, Lục quần tỳ kheo ni đi khắp 
nơi quyên tiền về làm nhà cho tăng chúng ở, 
khi được tiền về, lại không làm nhà mà đem 
chia nhau để may y, bị cư sĩ chê bai. Phật chế 
giới này, cấm cái sự "nhân danh một việc để 
xin, khi được tiền lại dùng vào việc khác." 

24. CHỨA NHIỀU BÁT TỐT : 

Phật ở Xá vệ chế giới. Lục quần tỳ kheo 
chứa nhiều bát đẹp, dùng mỗi ngày một cái 
không rửa, để chất từng đống. Cư sĩ vào chùa 
trông thấy, chê bai tỳ kheo ở dơ và không biết 
tàm quý, xin bát thật đẹp về mà vứt bừa bãi 
như gạch vụn. Ộ Ộ 

25. CHỨA NHIÊU ĐỒ ĐẸP : 

Phật ở Xá vệ, Lục quần tỳ kheo chứa 
nhiều đồ dùng màu sắc đẹp đẽ, cư sĩ trông 
thấy chê bai, nói giống hàng tạp hóa. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 65 


Phụ: 


K„nh Phước Cái Chánh Hạnh sở tộp 
quyển 6 nói: "Khi Phật ở thành Vương Xá, 
trong vườn trúc Ca Lan Đà có con trai trưởng 
giả sau khi nghe Pháp, xin Phật xuất ga. 
Người mẹ anh ta chỉ có một con nên không 
muốn rời, bảo con muốn xuất gia thì hãy đợi 
mẹ chết đã. Người con tuân lời mẹ đạy, siêng 
năng làm lụng được bao nhiêu tài vật đều đem 
dâng mẹ, lại thường khuyên bà bố thí tu 
phước. Người mẹ được tài vật thì cất giữ chôn 
giấu, tiếc không nỡ đem cho. Nếu có Ša môn 
đến nhà khất thực thì mắng nhiếc nói rằng 
quỷ tới. Người con biết chuyện không vui càng 
khuyên can mẹ, người mẹ lại nói dối đã cho. 
Không lâu bà mẹ chết, người con mở hội bố thí 
rộng rãi để hồi hướng cho mẹ rồi xuất gia, tỉnh 
tấn tu hành đắc quả A La Hán. Bên bờ sông 
Hằng vị ấy tu thiền định trong một am cỏ, một 
hôm có con quỷ đến đứng trước mặt hình thể 
đen xấu như khúc gỗ cháy, đầu tóc lòa xòa cổ 
nhỏ bụng lớn, tay chân bốc lửa, kêu la gào 
thét. Tôn giả hỏi: “Ông là ai ?" 

Quỷ nói: "Tôi là mẹ ông, chết đã 25 năm, 
đọa vào ngạ quỷ, chịu đói khát vô cùng, không 


66 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


nghe đến cái tên ăn uống và nước. Có khi têi 
vừa trông thấy con sông lớn, thì bỗng nó khó 
cạn, trông xa thấy có rừng trái cây, tới gần lại 
không có gì. Tôi không được lúc nào an vui. 
Xin tôn giả cứu vớt. Cho tôi xin chút nước 
uống." 

Tôn giả nghe xong buồn khóc nghĩ:"Sống 
không tu, chết đọa ác đạo." Bèn khuyên mẹ 
phát tâm hối lỗi. Quỷ cho biết chỗ chôn tài vật 
lúc sống, nhờ tôn giả đem tài sản ấy thết trai 
cúng dường và xin những sa môn thọ thực chú 
nguyện cho bà được thoát khổ. Tôn giả liên 
triệu tập thân quyến về nhà đào của cải lên, 
đem cúng dường tam bảo và bố thí cho kẻ ăn 
xin, lớn tiến gọi tên mẹ. Bấy giờ đức Thế Tôn 
dùng sức oai thần gia trì và thuyết pháp, 5000 
chúng sanh nghe pháp được ngộ, quý thoát 
khổ, chết ngay. Tôn giả lại nhập định quán 
sát, thấy mẹ sanh vào loài quỷ giàu có, bèn 
thuyết pháp cho bà nghe về quả báo của tham 
"lam, khuyên bố thí. Bà quỷ phát tâm cúng 
dường chư tăng hai cuộn vải, nhưng tăng chưa 
kịp chia thì quỷ tiếc, ban đêm đến lấy trộm. 
Tôn giả đến nơi quỷ đòi lại. Quỷ ăn trộm lại 
ba lần như thế, chúng tăng cắt ra cho mỗi 
người một mảnh để vá áo. Quỷ cũng tới ăn 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT _ 67 


trộm cái áo đi. Phật dạy, nên biết tâm bỏn xẻn 
thật tai hại, bị nó trói buộc thì vĩnh viễn đọa 
vào cõi xấu. 

26. KHÔNG CHO BỆNH Y: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Sau khi Phật chế 
ba y cho tỳ kheo và năm y cho tỳ kheo ni, có 
những tỳ kheo ni có kinh nguyệt ra nhiều, sợ 
phạm giới không dám giữ vải vụn nên không 
đủ để lót, làm dơ bẩn giường ghế. Do đó, Phật 
cho phép ni được mặc thêm vải (y) lót bên 
trong lúc bất tịnh, ngoài mặc nê hoàn tăng 
(quần), khi cần phải trải thêm đồ lót ghế, 
giường để khỏi vấy bẩn. 

Ni Chiên đàn thâu na mới vừa dứt kinh 
nguyệt, liền khoe mình không có tư tưởng dâm 
dục nên không còn bất tịnh, từ nay ai cần cô 
sẽ cho mượn "bệnh y" tức đồ vệ sinh phụ nữ. 
Sau đó một tỳ kheo ni khác cần, đến mượn thì 
ni cô này không cho, chính vì cô cũng đang bất 
tịnh, nhưng đã lỡ lời khoe khoang nên không 
nói lý do tại sao không thể cho mượn. Cô kia 
bạch chúng tăng. 


27. DÙNG Y PHI THỜI 
(làm y phải thời): 


68 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





Phật ở Xá vệ chế giới, Lục quần ni phạm. 


Y phải thời là y cúng và thọ nhận trong 
thời gian 5 tháng thọ y công đức, từ rằm tháng 
bảy đến rằm tháng chạp; ngoài thời gian ấy ra 
mà nhận thì gọi là y phi thời, phải "thuyết 
tịnh" nghĩa là đem ra giữa tăng mà xả bằng 
pháp tịnh thí chân thật hay triển chuyển đã 
nói ở giới số 1 Xả đọa ở trên. 

"Thọ y công đức" là một cách Phật tưởng 
thưởng, cho phép chúng tăng xả hơi sau ba 
tháng an cư thanh tịnh. Trong thời gian thọ y 
công đức, có năm sự được phóng xả như sau: 
Một là được chứa y dư; hai lìa y ngủ; ba ăn biệt 
chúng; bốn ăn nhiều lần; năm đi ra khỏi dặn, 
vào bữa ăn sáng (tiền thực) hoặc bữa ăn trưa 
(hậu thực). 

Nếu không có thọ y công đức thì năm việc 
nói trên chỉ được một tháng phóng xả từ rằm 
tháng bảy tới rằm tháng tám. 

28. ĐỔI RỒI ĐÒI LAI: 

Phật ở Xá vệ chế giới, ni Thâu la nan đà 
đổi y với một cô khác, sau giận không muốn 
đối, đòi lại. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 69 





29. ÁO DÀY QUÁ GIÁ : 

Phật ở thành Tỳ xá ly, trong giảng đường 
lầu các bên sông Di hầu. Khi tỳ kheo ni Ca la 
đến khất thực tại nhà một cư sĩ quen biết, gặp 
một người dòng họ Ly xa (Licchavi); ông ta 
phát tâm muốn cúng dường cho cô một món gì, 
yêu cầu cô nói ra vật dụng cô cần. Ni cô nói đã 
có đủ, không cần gì cả. Người Ly xa năn nỉ, cô 
bèn đòi một cái y quý, giá thật đất. Người Ly 
xa đã không cho, lại còn rêu rao là ni tham cầu 
không chán, đáng lẽ dù được cho áo đẹp đắt 
giá cũng không nên nhận, huống hồ đi xin. 
(Xem chuyện số 4 ở chương này). 


30. ÁO MỎNG QUÁ GIÁ : 


Phật ở Tỳ xá ly, như trên. Tỳ kheo ni Bạt 
đà Ca tỳ la đến nhà cư sĩ mà xin một tấm y 
mỏng trị giá 500 tấm vải mịn (trương điệp), bị 
cư sĩ chê bai ham hố. Phật chế giới. 

Phụ: Tỳ kheo Tất lăng dà ba sa được cúng 
một cái áo lông cừu đắt giá, ông mặc đi vào 
rừng. Bọn cướp trông thấy, đi theo ngài bén 
gót. Nửa đêm hôm ấy, bọn cướp đến gõ cửa 
chòi. Ngài hỏi: 


- "Các ngươi muốn gì?" 


70 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





- Muốn cái áo lông cừu. Hãy đưa ra đây." 


- Được. Hãy thò tay vào song cửa sổ, ta sẽ 
đưa ra cho”. 


Tôn giả gia trì thần lực vào cái y, khiến 
cho bọn cướp đưa tay vào mà không tài nào lôi 
ra được, thất kinh kêu cứu. Tôn giả thu nhiếp 
thần lực, chúng bèn bỏ chạy một nước không 
còn dám bén mảng. Sau tôn giả về thuật lại 
câu chuyện, các tỳ kheo bạch Phật. Phật lo sợ 
cho các tỳ kheo đời mạt pháp không có được 
thần thông như tôn giả, nếu mặc y quý giá mà : 
ở rừng thì có thể nguy đến tánh mạng. Do đó 
ngài chế giới này, một phần để tỳ kheo giữ 
hạnh thiểu dục tri túc, trừ thói kiêu mạn (khi 
thân cận giới nhà giàu mà được đồ tốt), thói 
ràng buộc (được đồ tốt thì dễ bị ràng buộc thân 
tình với người cho), và nhất là thói giữ của, 
luôn luôn lo sợ mất mát và hiểm nguy. 


Phần bốn 


178 PHÁP BA DẬT ĐỀ 
(ĐƠN ĐE) 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 73 


Tóm tắt 


1 
2 
Ỏ 
4 
o. 
6G 
ỉ 
S) 
9 


10. 
11. 
12. 
1ä. 
14. 
15. 
16. 
17, 
18. 


. Cố ý nói dối 

. Nhiếc mắng thành phần - 
. Nói để ly gián 

. Ñgú chung một nhà 


Ngủ quá ba đêm 


. Đọc tụng ồn náo 
. Nói tội lỗi nặng 
. Nói thật đắc đạo 


. Quá năm sáu lời 


Đào cuốc đất đai 

Chặt phá cây sống 
Xúc não lời lạ 

Nhiếc mắng tri sự 
Trải đồ chỗ trống 
Trải đồ trong phòng 
Cưỡng chiếm chỗ nằm 
Lôi ra khỏi phòng 


Nằm giường sút chân 


14 


19. 
20. 
21. 
22. 
2Ö. 
24. 
25. 
26. 
Ai. 
28. 
29. 
ó0. 
ö1, 
ỏ2. 
Jỏ. 
4. 
ỏ5. 
6. 
đó, 
ỏØ. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Dùng nước có trùng 
Lợp nhà quá hạn 
Ăn quá một lân 

Ăn thành biệt chúng 
Nhận ăn quá phần 
Ăn lúc phi thời 

Án đồ cách đêm 

Ăn đồ không mời 

Đi không dặn lại 
Nhà ăn ngồi dai 
Nhà ăn ngồi khuất 
Ngồi chung chỗ trống 
Đuổi người đi đi 

Quá hạn thọ thuốc 
ĐI xem quân trận 
Trong quân quá hạn 
Xem quân giao chiến 
Uống các thứ rượu 
Đùa giốn trong nước 


Thọc lét người khác 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 75 


39. Không nghe can gián 
40. Nhát cho người sợ 
41. Tắm dưới nửa tháng 
42. Đốt lửa đất trống 

43. Giấu chơi vật dụng 
44. Dùng không hỏi chủ 
45. Dùng y mới nguyên 
46. Cố giết súc sinh 

47. Uống nước có trùng 
48. Làm buồn người khác 
49. Che giấu tội nặng 
50. Khơi lại tranh cãi 
S1. Hẹn ởi với giặc 

52. Chống can nói càn 
5ö. Theo người nói bậy 
54. Dung kẻ bị đuổi 

55. Chống cự khuyên học 
56. Hủy báng giới luật 
S5. Sợ nên nói trước 


B8. Yết ma rồi hối 


76 


59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Gi. 
68. 
69. 
70. 
71. 
12. 
73. 
14. 
75. 
76. 
1. 
78. 


SƯ TÍCH GIỚI LUẬT” 


Không nói gửi dục 
Gửi dục rồi hối 
Nghe lén mách lẻo 
Đánh tỳ kheo ni 
Tát tỳ kheo nỉ 

Vu khống tội nặng 
Vào cửa cung vua 
Cầm lấy báu vật 
Vào xóm phi thời 
Làm giường quá hạn 
Dồn bông độn nệm 
Ăn các thứ tỏi 

Cạo lông ba chỗ 
Tẩy tịnh quá hạn 
Chế ra nam căn 
Cùng vỗ với nhau 
Bưng nước hầu quạt 
Đi xin lúa sống 

Đại tiểu cỏ tươi 


Đổ bậy đồ dơ 


_ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT T1 


¡ 9. 
50. 
61. 
82. 
6ỏ. 
64. 
85. 
66. 
6i. 
68. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 


Xem nghe múa hát 
Vào xóm đứng khuất 
Cùng vào chỗ khuất 
Kề tai nói nhỏ 

Không nói mà ởi 
Không mời cứ ngồi 
Nằm nhà cư sĩ 

Cùng vào chỗ tối 
Không nghe cho kỹ 
Việc nhỏ thê bồi 

Đấm ngực khóc la 
Không bệnh chung giường 
Chung mền chung nệm 
Hỏi để quấy rối 

Không thăm nom bệnh 
An cư đuổi người 

Ba mùa du hành 

Giải hạ ở h 

Đi chỗ biên giới 


Đi chỗ nguy hiểm 


78 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


99. Thân cận cư sĩ 


100. 
1ỌI. 
102. 
105. 
194. 
195. 
lỌG. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
115. 
114. 
115. 
116. 
11. 
118. 


Đi xem hoàng cung 
Lộ hình tắm sông 
Khăn tắm quá hạn 
May y quá lâu 

Năm ngày không đoái 
Ngăn cúng tăng y 
Mặc y người khác 
Cho y ngoại đạo 
Ngăn tăng chia vải 
Xúi khoan xuất y 
Xúi đừng xuất y 
Không diệt tranh cãi 
Cho ngoại đạo ăn 

Để người sai sử 

Xe chỉ đánh sợi 
Không hỏi nằm, ngồi 
Không từ mà đi 

Tà mạng chú thuật 


Dạy người chú thuật 


SỰ TÍCH GIÓI LUẬT 79 


119. Độ người có thai 
120. Độ người con bú 
121. Độ chưa đủ tuổi 

122. Không dạy học giới 
123. Không học sáu pháp 
124. Độ không hỏi tăng 
125. Độ gái có chồng 
126. Đủ năm thiếu phép 
127. Độ dâm, tặc nữ 

128. Độ không nuôi dạy 
129. Không hề y chỉ 

130. Không phép, làm thầy 
131. Thiếu hạ làm thầy 
132. Đủ, tăng không cho 
133. Hủy báng không cho 
134. Độ kẻ có chủ 

135. Độ kẻ đang yêu 

186. Gạt thức xoa học 
187. Gạt thức xoa y 

138. Dưới mười hai tháng 





80 


139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
14G. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
15:¡. 
156. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Để cách một đêm 
Không thọ giáo thọ 
Không cầu giáo thọ 
Không cầu tự tứ 

An cư không tăng 
Không thưa mà vào 
Máng tỳ kheo tăng 
Trách mắng ni chúng 
Mổ nhọt không thưa 
Ăn xong ăn nữa 
Ganh tị với thầy 
Hương liệu xoa thân 
Dầu mè xoa thân 
Bảo đồng giới xoa 
Bảo thức xoa xoa 

Sa di ni xoa 

Bảo phụ nữ xoa 

Mặc quần lót độn 
Sắm đồ trang điểm 


Mang dày cầm dù 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 81 


159. Không bệnh ngồi xe 
160. Không mặc áo lót 
161. Tối đến nhà người 
162. Tối mở cổng chùa 
163. Trời lặn để cổng 
164. Không có an cư 
165. Độ người rỉ chảy 
166. Độ người hai hình 
167. Độ người nhập một 
168. Độ người nợ, bệnh 
169. Học nghề coi bói 
170. Dạy nghề coi bói 
171. Đuổi mà không đi 
172. Hỏi không xin trước 
178. Đi đứng xúc não 
174. Xây tháp chùa tăng 
175. Khinh tân tỳ kheo 
176. Đi mà lắc mình 
177. Sắm đồ trang sức 


178. Bảo ngoại đạo xoa 





82 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


1. CỔ Ý NÓI DỐI 

Phật ở Ca tỳ la vệ, trong vườn Ni câu luật 
(Nigrodha) tỳ kheo Trượng lực phạm. Ông 
thuộc dòng họ Thích ca, có tài biện bác thường 
tranh luận với ngoại đạo. Mỗi khi người đối 
thoại chứng minh ông nói sai thì ông quật lại 
rằng mình chưa từng nói câu ấy. Mọi người chê 
bai tỳ kheo gì mà lại chuyên nói dối. Phật quở 
trách đương sự và chế giới. 


2. NHIẾC MẮNG THÀNH PHẦN 
Phật ở Xá vệ chế giới. Lục quần tỳ kheo 


phạm. "Thành phần" là như lôi nghề nghiệp, 
cố tật, thành phần xã hội của người ta ra mà 
nhiếc móc, như nói "đồ con nhà thợ săn, 


"hàng thịt” vân vân. 


Kết giới xong, Phật kể một câu chuyện 
ngụ ngôn. Vào một thời xa xưa, khi loài vật 
cũng biết nói, ở xứ này có người bà la môn 
nuôi một con trâu đực chỉ có một sừng nhưng 
sức mạnh phi thường. Bà la môn cho trâu ăn, 
săn sóc trâu rất chu đáo. Một ngày kia trong 
nước có hội đấu trâu, trâu ai kéo nặng đi 
nhanh nhất sẽ thắng cuộc một ngàn lượng 
vàng. Con trâu nói với chủ: "Xin chủ hãy đem 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 83 


tôi ra đấu, tôi sẽ làm cho chủ được cuộc." Bà la 
môn nghe lời trâu, bỏ tiền ra dự cuộc. 


Đến ngày dự thi, lúc đem trâu ra trình 
làng, ông ta giới thiệu: Thưa bà con cô bác, 
đây thằng lõi một sừng của tôi đây, xin bà con 
hãy xem sức mạnh của nó." 


Trâu nghe nhắc đến dị tật "một sừng" của 
mình, lấy làm hổ thẹn buồn sầu, kéo xe không 
nổi. Người Bà la môn bị thua cuộc tiu nghỉu 
dắt trâu về. Về đến nhà, ông bảo trâu: "Bình 
thường mày mạnh lắm, sao hôm nay bỗng 
dưng mày trở chứng kéo xe không nổi, làm ta 
mất toi một ngàn cây?" 

Trâu nói: "Ai bảo chủ ở trước công chúng 
mà gọi tôi là thằng lõi một sừng, nghe thế tôi 
hổ thẹn buôn sầu chẳng còn chút sinh lực nào 
nữa. Nếu chủ muốn thắng cuộc, hãy đem đặt 
tiền cuộc gấp đôi, rồi dùng lời êm tai vỗ về 
trước khi đấu, tôi sẽ đem về cho chủ hai ngàn 
lượng cho coI.. 


Người Bà la môn nghe vậy, hết lời xin lỗi 
trâu, rồi đem trâu ra đấu nữa. Lần này trước 
khi đi ông dụ ngọt: "Con cưng của ba ơi, hãy 
theo ba ra trường đấu, lần này con rán kéo xe 
cho thắng cuộc, rồi ba sẽ bồi dưỡng cho con 


84 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





nhiều rượu thịt và cho con đi xem cải lương, 
hát bóng..." 

Trâu nghe bùi tai, hăng hái ra đi. Đến 
nơi, bà la môn lại vỗ về trâu mà giới thiệu: 
"Thưa bà con cô bác, đây là anh chàng Hoàng 
Ngưu báu vật số một của tôi. Hoàng Ngưu đẹp 
trai, thông minh, lại khỏe mạnh, dẻo dai vô 
cùng..." Rồi ông nói riêng với trâu: Nào Hoàng 
Ngưu ra đi con, hãy làm cho mọi người trông 
thấy tận mát, thưởng thức cái sức mạnh vô 
địch của con." Con trâu hùng dũng bước ra kéo 
dễ như bốn một chiếc xe nặng nhất trong 
trường đấu, chưa con nào kéo nổi. Mọi người vỗ 
tay hoan nghênh, và người bà la môn thắng 
cuộc hai ngàn vàng. | 


Nhân đấy Phật dạy: "Con vật mà còn ưa 
nghe lời dịu ngọt như thế, huống chi loài 
người. _ 

3. NÓI ĐỀ LY GIÁN 


Lúc Phật ở Xá vệ, Lục quần tỳ kheo 
thường đem lời người này nói sau lưng người 
kia đi nói lại cho người kia biết, và ngược lại; 
làm cho những người chưa gây gỗ khởi sự gây 
gỗ, còn những người đã ghét nhau thì hố ngăn 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 85 


cách càng thêm sâu, không hàn gắn được. Phật 
nhóm tăng quở trách Lục quần và chế giới. 


Đức Thế tôn kể câu chuyện về tai họa của 
sự đâm thọc như sau. Ở trong khu rừng nọ, có 
hai gia đình cọp và sư tử đều là mẹ góa con 
côi, hang cúa chúng ở cách xa nhau. Hàng 
ngày hai bà mẹ đi kiếm môi, cả hai đều căn 
đặn con mình ở nhà chơi quanh quấn, chớ đi 
xa mà gặp chó sói. Hổ con vâng lời mẹ không 
đám ra khỏi hang, nhưng chú bé con sư tử 
thường ưa phiêu lưu mỗi khi mẹ đi vắng. Một 
hôm chú đi lạc đến gần hang cọp, gặp ngay 
cọp mẹ vừa đi ra. Ban đầu hổ tính vô lấy hài 
nhi sư tử đem về hai mẹ con ăn thịt, nhưng 
sau thấy chú bé kháu khỉnh thơ ngây, bà lại 
bắt sống đem về hang chơi với cọp con cho có 
bạn. Cọp mẹ đang thích thú ngồi xem hai chú 
nhỏ đùa giỡn làm quen nhau thì bông nhiên sư 
tử cái lừ lừ tiến đến. Hổ mẹ thất sắc toan bỏ 
chạy, thì bà sư tử cái đã ôn tôn: "Chị đã có 
lòng thương đến con tôi như thế, thì chúng ta 
hãy kết bạn với nhau đi. Ta thay phiên nhau 
đi kiếm môi cho cả hai cháu, chúng ở nhà vừa 
được bạn chơi, vừa được mẹ săn sóc có phải 
hơn không ?" Cọp cái nghe có lý, từ đấy hai 
gia đình ở chung một hang rất đầm ấm. Cọp 


86 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





mẹ đặt tên con là Thiện Bạt (Tát khỏe), sư tử 
cái đặt tên con là Thiện Nha (Răng nhọn). Hai 
chú bé càng lớn càng đẹp trai, khỏe mạnh sức 
địch muôn người, lại thương yêu nhau như ruột 
thịt. Hai bà mẹ sung sướng thấy hai con thân 
thiện như thế. Khi đã già gần kể cái chết, họ 
dặn lại hai con: "Các con yêu dấu, bây giờ hai 
con đã thành những chúa tể trong rừng sâu 
nhiều nguy hiểm này. Hai mẹ có chết cũng 
không lo sợ gì khi thấy các con sống thương 
yêu hòa thuận. Nhưng các con hãy để phòng 
những lời nói xấu, đâm thọc sau lưng." 


Sau khi hai bà mẹ lần lượt qua đời, Thiện 
Nha và Thiện Bạt trở thành một đôi tri kỷ 
chúa tế rừng sâu, làm cho tất cả thú rừng đều 
kinh sợ, nể mặt. Chúng thường thay nhau đi 
kiếm môi về ăn chung, cũng như lúc còn sinh 
tiền hai bà mẹ. Nhưng bỗng một ngày kia, 
xuất hiện một con chồn láu cá. Nó mon men 
đến gần hang, thốt lời nịnh hót hổ Thiện Bạt 
đang nằm một mình lúc sư tử Thiện Nha đi 
vắng: "Anh Thiện Bạt ơi! Sao anh có vẻ buồn 
thế? Cho em vào đấm lưng, bắt rận cho anh 
nhé?" Cọp đồng ý cho chỗổn vào hang chơi 
trong lúc chờ sư tử đem mồi về. Khi Thiện Nha 
về vừa trông thấy chôn, Thiện Bạt đã nói 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 87 


trước: "Anh Thiện Nha ạ, nay ta hãy nuôi chú 
chồn này để sai vặt cũng hay đấy. Nó sẽ hầu 
hạ anh lúc tôi đi vắng, cũng như vừa rồi nó 
đấm lưng bắt rận cho tôi. Rồi chúng ta sẽ cho 
nó ăn những mẩu xương thừa và dọn dẹp nhà 
cửa cho mát con mắt." Thiện Nha đồng ý. Từ 
đó chồn bám theo đôi bạn để kiếm chác. 


Một hôm chồn sinh tật nói lời ly gián. Khi 
ở một mình với cọp, chồn bảo: "Anh Thiện Bạt 
à, anh biết anh Thiện Nha nói sao với em 
không? Ảnh nói rằng Thiện Bạt làm biếng, 
miệng thối vì không chịu chà răng sau khi ăn, 
ở chung chán thấy mô." Thiện Bạt tin là thật, 
nên lúc Thiện Nha đem mồi về, cọp thờ ơ 
không săn đón như thường lệ. Hôm sau lúc 
Thiện Nha ở nhà một mình với chồn, chồn lại 
tỉ tê: “Anh Thiện Nha ơi! Hôm qua anh Thiện 
Bạt ở nhà nói xấu anh thậm tệ. Anh ấy bảo 
rằng, hổ mới là chúa tể sơn lâm; sư tử chỉ nhờ 
hổ mà được tiếng thơm lây. Sở dĩ thiên hạ sợ 
hai anh chính là sợ hổ chứ không phải sợ sư 
tử." 

Thiện Nha nghe thế, bán tín bán nghỉ. 
Lúc cọp về, sư tử hỏi "Có phải anh nói như vậy 
với chồn hay không?" 


88 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT _ 





Thiện Bạt cũng hỏi lại sư tử: "Có phải anh 
chê tôi làm biếng, miệng thối không?" 

Cả hai đều vỡ lẽ chỉ tại con chồn, và nhớ lại 
lời mẹ dặn. Chúng bèn giết chồn ăn thịt. 


4. NGỦ CHUNG MỘT NHÀ 
(với người khác phái) 

Phật ở Khoáng dã thành, giữa hai nước 
Ma kiệt (Magadha) và Câu tát la (Kosala). Tôn 
giả A nâu lâu đà phạm đầu tiên. 

Tôn giả đi từ Xá vệ đến Câu tát la, giữa 
đường ngủ nhờ trong chỗ nghỉ đêm của một cô 
gái làng chơi giàu có. Cô này vừa muốn tạo 
phước vừa muốn câu khách, nên bỏ tiền ra làm 
một cái nhà nghỉ đêm miễn phí dành cho 
khách lỡ đường. Tăng tục đi qua đó đều nghỉ 
lại nhà cô. Hôm ấy nhà ngủ đầy chật cả người. 
Thấy tôn giả A nâu lâu đà ngồi thiển trong 
một góc náo nhiệt, cô ái ngại đến thưa: "Bạch 
đại đức, xin mời đại đức vào trong nhà riêng 
của con cho được sạch sẽ, thanh tịnh." Tôn giả 
theo cô ta vào nhà trong, trải tọa cụ trên 
giường để ngồi thiền như trước. Nửa đêm nhìn 
thấy tôn giả đẹp trai cô bỗng nảy ra ý xấu, 
muốn quyến rũ. Cô tới trước mặt tôn giả mà 
khiêu khích, nhưng tôn giả vẫn bất động, cuối 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 89 


cùng cô thoát y nhảy tót lên giường, ngồi bên 
cạnh. Tôn giả vọt bay lên hư không. Khi ấy cô 
gái hổ thẹn, mặc lại y phục đảnh lễ tôn giả và 
bạch: "Xin ngài tha thứ, trở xuống đây nói 
Pháp cho con nghe." Tôn giả trở xuống thuyết 
pháp cho cô gái. Nghe xong ngay tại chỗ, cô 
được pháp nhãn ly trần vô cấu, chứng quả Dự 
lưu (trừ được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, 
nghi và giới cấm thủ). Tôn giả kể lại câu 
chuyện này khi về lại thành Xá vệ, nghe xong 
chúng tăng bạch Phật. Đức Thế tôn nhóm tăng 
chế giới cấm ngủ cùng nhà với người khác 
phái, đề phòng người chưa đắc đạo thì không 
những không hóa độ được kẻ khác (điều mà 
tôn giả A nâu lâu đà đã làm được) mà còn bị 
dụ dẫn cho đọa lạc, dù không đọa cũng mang 
tai tiếng. 


5. NGỦ QUÁ BA ĐÊM 


Phật ở Khoáng dã thành (nằm ở ranh giới 
Ma kiệt đà và Kiều tát la) chế giới. Bấy giờ 
trong giảng đường có đông người đến nghe 
Pháp ngủ lại đêm, tăng tục cùng ở trong một 
ngôi nhà lớn. Lục quần tỳ kheo trong lúc ngủ 
say thiếu uy nghi, để lộ thân hình làm cho cư 
sĩ nhiều lần trông thấy chê cười. Các tỳ kheo 


90 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


bạch Phật. Phật chế giới, từ nay không được 
ngủ chung nhà với người chưa thọ giới cụ túc. 


Sau đó, đến một nơi khác, vì tuân lời Phật 
dạy, nên không ai dám để cho Rahula ngủ 
chung phòng. Chú sa di bảy tuổi đến đâu cũng 
bị đuổi, đứng ngoài trời ban đêm thì sợ rắn 
cắn, chú bèn vào đứng suốt đêm trong phòng 
vệ sinh dành riêng cho Phật. Nửa đêm khi 
Phật đi ra, thấy có ánh lửa trong nhà cầu, ngài 
biết mà cố hỏi: "Ai trong đấy?" 

Rahula thưa: "Bạch Thế tôn, con là Rahula 
đây.. 

- "Ngươi đứng làm gì trong ấy?" 


- "Bạch Thế tôn, không ai cho con ngủ 
chung một phòng với các tôn giả như trước 
nữa, ở ngoài sợ rắn nên con vào trong này." 

Phật đưa tay dắt chú bé Rahula về phòng, 
cho ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Phật chế giới 
cho phép sa di được phép ngủ cùng phòng tỳ 
kheo ba đêm. 


6. ĐỌC TỤNG ỒN NÁO 


Phật ở thành Khoáng dã như trên, chế 
giới này. Nhân vì Lục quần tỳ kheo cùng các 
trưởng giả nhóm họp đọc tụng ồn ào, chướng 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 91 


ngại cho các vị đang tọa thiền, Phật quở trách 
và chế giới không được cùng người cư sĩ đọc 
tụng kinh luật. 


Tụng kinh lớn tiếng là cốt để gây một bầu 
khí trang nghiêm, làm tăng tín tâm của người 
nghe. Nếu không thì đọc thầm hay xem cũng 
được, cần gì phải lớn giọng? Do vậy, khi tụng 
chung cần phải bổng trầm có tiết tấu, nhạc 
điệu hùng tráng thanh thoát mới gây được cảm 
hứng cho người nghe. Theo tính thần của sự 
tích chế giới, thì cấm sự đọc tụng khi giọng 
điệu không hòa, mỗi người một kiểu, và nhất 
là khi sự tụng đọc ấy làm rối loạn một số đông 
người đang cần yên tĩnh. 


7. NÓI TỘI LỖI NĂNG 


Phật ở thành Vương Xá chế giới. Bấy giờ 
có một tỳ kheo phạm tội, bị tăng chúng xử 
phạt ở riêng và làm các công việc trong nhà 
cầu. Khi cư sĩ tới chùa, Lục quần tỳ kheo thóc 
mách với họ: "Ông ấy có tội như vậy như vậy, 
nên phải bị làm những việc như vậy như vậy.. 
Cư sĩ đem những lời ấy chuyền nhau bàn tán, 
làm cho vị đang hành sám phải xấu hổ, và 
tăng chúng cũng khó chịu. Phật quở trách Lục 
quần tỳ kheo. 


99 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Tội lỗi nặng là thuộc hai thiên đầu. Có 
trường hợp cần phải nói cho cư sĩ biết, như khi 
Đề bà đạt đa phá tăng, Phật cho phép tăng yết 
ma cử Xá lợi phất và Mục kiền liên đi nói tội 
của Đề bà đạt đa. Việc làm này không cố trừng 
phạt, bêu xấu đương sự mà cốt để cho kẻ phá 
giới khỏi lập thêm bè đảng xấu. Khi đi nói tội 
của một tỳ kheo, phải hội đủ một số điều kiện 
như: 

- Do tăng sai nói (người không được tăng 
sai thì không phép nói) 

- Nơi chốn và thời gian nên nói. Như khi 
người phạm giới lường gạt sắp đến một nơi ở 
đấy có nhiều thí chủ dễ tin hay cúng dường, 
thì chỉ nên đến những nơi ấy mà nói, chứ 
không phải bạ đâu nói đó, vừa mất thì giờ vô 
ích, mà có hại cho đoàn thể khi người nghe 
không phải phật tử thuần thành, dã vơ đũa cả 
nắm để báng bổ, mất lòng tin. 


- Người nói phải vì tâm hộ trì chánh pháp 
chứ không phải vì thù riêng và ác ý. 

Có những người không ưa đi nói tội lỗi 
người khác, nên khi tăng yết ma đề cử, họ nói 
không kham năng. Trường hợp ấy, tăng sẽ hỏi 
ai tình nguyện. Nếu đi một người sợ bị trả thù, 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT | 93 


thì có thể sai hai người, hoặc tăng yết ma cho 
phép ai cũng được nói, khi gặp thời gian và nơi 
chốn thích hợp như trên. 

8. NÓI THẬT ĐẮC ĐẠO 

Giới này không có ai phạm, vì không ai 
thật đắc đạo mà đi nói cho cư sĩ biết. Nhưng 
đây là một giới phụ vào giới trọng thứ tư ở 
thiên đầu, là tội dối nói đắc đạo để được cúng 
dường, phạm tội ba la di. Phật dạy, ngay cả 
khi thật đắc đạo mà đi nói với cư sĩ cũng còn 
- phạm giới nhẹ, huống chi không thật. Nguyên 
do vì cư sĩ thường không biết gì hoặc biết sai 
lạc về chuyện tu hành của người xuất gia, nên 
có nói cho họ nghe cũng vô ích, họ không hiểu 
øì, và đôi khi còn sinh tâm hủy báng là "nói 
dóc.. 

Nếu thật đắc đạo đi nói với cư sĩ hay kẻ 
chưa thụ giới, ấy là tự khoe mình, phạm lỗi 
kiêu mạn. Nếu nói để được cúng dường, là 
tham. Luật Tăng kỳ quyển 14 dẫn lời Phật 
dạy: "Những người vì cái bụng và lỗ miệng mà 
đem chánh pháp vi diệu nói cho người nghe, 
thì chẳng khác nào dâm nữ bán mình." 


94 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


9. QUÁ NĂM SÁU LỜI 

Phật ở Xá vệ chế giới. Tôn giả Ca lưu đà 
di (Kaludhayi) phạm. Tôn giả đi đến nhà hai 
dâu gia cùng ở góa, kể tai nói pháp cho nàng 
dâu. Bà gia hỏi: "Ông ấy nói chuyện gì thế?" 

Nàng dâu đáp, "Nói pháp." 

- Nói pháp thì cứ việc nói lớn lên, sao lại 
phải kề tai nói thầm ?" 

Lần khác cũng tôn giả này đến nhà ấy 
bảo nàng dâu khi bà gia đi vắng: "Sở dĩ mẹ 
chồng cô nóng tính bắn gắt, là vì trong nách 
bà có nốt ruồi." 

Khi khác gặp bà gia một mình, thì ông 
nói: Cô dâu của bà ngang nganh khó dạy là vì 
giữa hai vú có nốt ruồi đen và sợi lông xoăn." 


Hai dâu gia khi cùng tắm thì thấy quả 
thực như vậy, nên đâm nghi ngờ nhau, sỉ vả 
nhau là tư thông với người, để cho tỳ kheo 
trông thấy ngực và chỗ kín. Kỳ thực chỉ vì Ca 
lưu đà di thường coi sách tướng, lại ưa nói 
nhiều, nói bậy. Phật chế giới không được nói 
ngoài đề tài phật pháp như năm ấm sáu nhập 
(quá năm sáu lời). Hoặc cũng có thể hiểu 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 95 


không được nói nhiều, dù nói pháp, với người 
khác phái. 
10. ĐÀO CUỐC ĐẤT ĐẠI 


Phật ở Khoáng dã thành chế giới. Lục 
quần tỳ kheo đào đất tu bổ giảng đường, bị cư 
sĩ chê bai vì hại nhiều mạng sinh vật. (Ở Ấn 
độ, có Kỳ na giáo giữ giới sát sinh rất quá 
khích. Những tu sĩ này có lúc đi đường mang 
khẩu trang đề phòng côn trùng bay vào miệng 
mũi, lại cầm theo cái chổi để quét chỗ mình 
sắp đặt chân, để khỏi dẫm phải sâu kiến. Phật 
chế giới này là do tỳ kheo gặp phải sự chê bai 
của cư sĩ đệ tử những vị này.) 


11. CHẶT PHÁ CÂY SỐNG 


Lúc Phật ở thành Khoáng dã, có một cây 
lớn bị tỳ kheo chặt, gia đình vị thần cây mất 
chỗ ở, bồng bế nhau đến khóc với Phật. Phật 
gọi các thần cây khác đến để dàn xếp cho vị 
này tạm trú, và chế giới cấm chặt phá cây 
sống (khi muốn đốn cây lớn, phải nói trước ba 
ngày để các phi nhân tìm chỗ khác ở). Nhân 
đấy Phật kể chuyện vua rồng Y bát la xưa kia 
vì nổi sân khinh hủy giới pháp mà đọa làm 
rồng. 





96 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





Một ngày nọ, đại chúng trông thấy vua 
Chuyển luân oai vệ đẹp đẽ đang từ từ tiến đến 
ra mắt Phật, thâm tâm ai cũng phát thèm địa 
vị ông ta. Nhưng khi ông đến, bị Phật quở: 
— Ngươi vì không giữ giới đã bị đọa, nay còn dối 
trá hiện hình này nọ để gạt người. Hãy hiện 
nguyên hình ngay lập tức!" 


Rồng nói: "Bạch Thế tôn, con có nhiều kẻ 

thù, nếu con hiện nguyên hình thì sợ chúng 

hợp lực kéo đến tấn công, con trở tay không 
kịp." 


Phật dạy, "Ta sẽ bảo bồ tát Kim cương thủ 
bảo vệ cho ngươi." 


Rồng vâng lệnh Phật, ẩn mất thân vua 
Chuyển luân rồi đến sau một ngọn núi lớn để 
hiện lại nguyên hình. Khi ấy một con rồng 
khổng lồ bảy đầu, trên mỗi cái đầu mọc một 
cây Y bát la to lớn cành lá sum sê, từ sau núi 
lừ lừ trườn tới phía Phật và đại chúng. Cả 
thân hình rồng tuôn ra máu mủ vì bị sâu dòi 
đục khoét, mùi hôi thối xông khắp. Đại chúng 
thất kinh hồn vía thưa hỏi lai lịch con quái 
vật, Phật dạy đó là Y bát la long vương, ban 
nãy vừa giả làm vua Chuyển luân để lòe các 
ngươi đấy. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 97 


Nguyên vào thời Phật Ca diếp, nó làm 
một tỳ kheo tỉnh thông ba tạng. Một hôm 
đang ngồi bất động giữa rừng, tỳ kheo bị 
những cành cây y la tạt vào mặt mỗi khi gió 
thổi; nhiều lần chịu đựng như vậy ông tức 
mình đứng dậy kiếm cái mác chặt hết cành 
lớn nhánh nhỏ, lại còn la lên: "Phật Ca diếp 
ơi! Cái vật vô tri vô giác này, bứt nó đi thì có 
øì là hại, mà ông chế giới cho tôi khổ thế này!" 
Do tâm sân hận, khinh húy giới luật như vậy 
mà tỳ kheo bị đọa làm con rồng từ đấy. 

Y bát la long vương hỏi Phật, "Bạch Thế 
tôn, đến chừng nào con mới thoát khỏi thân 
nghiệp báo này?” 

Phật dạy: “Khi nào Phật Di lặc xuất thế". 
Rồng khóc nức nở, nước mắt chảy ra làm ngập 
mười bốn son sông lớn. Phật bảo: "Ngươi hãy 
nín đi, kẻo thiên hạ ngập lụt chết hết bây giờ." 

Rồng bảo, "Bạch Thế tôn, từ khi quy y 
Phật, con đã nguyện không làm hại chúng 
sinh, dù chỉ là một sinh vật nhó.' Bèn nín 
khóc. 

12. XÚC NÃO LỜI LẠ 


(nói lời khó hiểu để xúc não người khác). 


98 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Phật ở Câu diệm di (Kosambi). Xiển đà 
mỗi khi bị chúng cử tội thì nói quanh co để xúc 
não, hoặc làm điều trái ngược; dù im lặng hay 
nói phô đều để xúc não người. 

13. NHIẾC MẮNG TRI SỰ 


Phật ở thành Vương xá, tỳ kheo Tư địa 
ghét tri sự Đạp bà ma la, nên thường nói ông 
này có tham sân si sợ. Khi thì nói tại chỗ có 
thể nghe mà không trông thấy (như cách 
vách), khi thì nói tại chỗ có thể thấy mà 
không nghe rõ lời (như trông thấy Đạp bà ma 
la từ xa đi tới, Tư địa bèn nói với người khác). 
Các tỳ kheo bạch Phật. 

Tạp bảo binh kể chuyện, một hôm trên 
đường cùng đi với A nan, thấy một bà lão nô tì 
đang múc nước giếng, Phật bảo A nan đến xin 
nước cho ngài dùng. Bà trông thấy Phật bèn 
đến ôm chầm lấy, khóc gọi "Con ơi con!" Phật 
dạy Anan, trong nhiều đời kiếp, bà đã từng 
làm mẹ của ngài. Rồi Phật chuộc bà về cho 
theo Di mẫu xuất gia. Về sau, khi bà đắc quả A 
la hán, ngài cho chúng tăng biết trong một đời 
trước bà đã từng xuất gia làm ni chủ, nhưng do 
nghiệp mạ lị một vị ni đã đắc quả là "dòng đõi 
nô tì hạ liệt” mà phải rước quả báo làm nô tì. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT_. 99 


Bà cũng thường ngăn cản người khác bố thí, 
nên nhiều kiếp phải sinh vào nhà nghèo khó. 
Trong những đời kiếp làm con của bà, Phật 
cũng đã thường bỏ tiền ra chuộc bà về mỗi khi 
bà bị giặc phá tan gia sản và cướp bà đi. 


14. TRẢI ĐỒ CHỖ TRỐNG 


Lúc Phật ở Xá vệ, nhóm 17 tỳ kheo nhỏ 
tuổi (Thập thất quần) trải đồ nằm ra giữa đất 
trống rồi bỏ đi không đẹp, bị gió thổi bay tứ 
tung. š 


15. TRẢI ĐỒ TRONG PHÒNG 


Phật ở Xá vệ, một khách tăng đến xin ở 
lại, khi ra đi không dẹp chiếu mền cũng không 
nhờ người ở lại dẹp, nên bị hư hỏng. Phật 
nhóm tăng chế giới này. 

16. CƯỠNG CHIẾM CHỖ NĂM 


Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 và Nhóm 17 đi 
đường: khi gần đến một thôn ấp, Nhóm 17 
nhường Nhóm 6 vào thôn trước để tìm chỗ 
nghỉ, nhưng Lục quân bảo, cho các ngươi tự 
tiện tìm chỗ trước đi, chúng ta ở đâu cũng 
được. Nhóm 17 đi trước tìm được chỗ nghỉ, 
quét sạch sẽ trải đồ nằm xong thì Nhóm 6 đi 
_ vào giành chỗ, ỷ thế lớn đuổi Nhóm 17 ra. Các 





100 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





chú nhỏ kêu khóc. Phật quở nhóm 6 và chế 
giới. 
17. LÔI RA KHỎI PHÒNG 


Cũng hai nhóm nói trên, nhưng lần này 
thì tại một ngôi chùa. Nhóm 6 đi đường nghỉ 
đêm, vào ngủ nhờ trong một ngôi chùa, gặp 
Nhóm 17 đã trải đồ nằm tử tế trong một 
phòng dành cho khách trú (tục lệ này rất phổ 
thông bên Phật giáo Nam tông, chùa thường có 
chỗ dành cho người lỡ đường ở lại một đêm, 
bất kể tăng hay tục.) Lục quần tỳ kheo đến sau 
thấy chỗ tốt bèn đuổi Nhóm 17 đi ra. Trời đã 
tối Nhóm nhỏ không muốn đi tiếp nữa, đề 
nghị ở chung, nhưng Nhóm 6 viện dẫn giới 
Phật chế, lôi các chú nhỏ ra khỏi phòng. 

18. NĂM GIƯỜNG SÚT CHÂN 

Phật ở Xá vệ, các tỳ kheo nằm ngồi trên 
một căn gác gỗ, ván mục rớt xuống đụng nhằm 
đầu một tỳ kheo ở tầng dưới, xảy ra tai nạn 
lưu huyết. Phật chế giới, trước khi nằm ngồi 
giường hay võng thì phải xem kỹ. 

19. DỪNG NƯỚC CÓ TRÙNG 

Phật ở Xá vệ, tỳ kheo Xiển đà dùng nước 
ao để trộn hồ, cư sĩ trông thấy chê bai tỳ kheo 


SƯ TÍCH GIỚI LUẬT 101 


làm tổn hại những sinh vật trong nước. (Xem 
giới số 10 ở trên) 

20. LỢP NHÀ QUÁ HẠN 

Phật ở Xá vệ; tỳ kheo Xiến đà làm một 
cái nhà ở bên bờ ruộng, đi xin tranh để lợp. Vì 
lợp quá nhiều lớp tranh, móng và vách yếu 
không chở nổi nên cái nhà đổ xuống trên đám 
mạ mới cấy, làm hỏng ruộng mạ của dân. Cư sĩ 
chê bai tỳ kheo tham lam. 

21. ĂN QUÁ MỘT LẦN | 

Phật ở Câu tát la chế giới. Tại một thôn 
xóm không có tỉnh xá, một nhà giàu bỏ tiền ra 
làm một Nhà nghỉ đêm cho chư tăng du hành 
ngang đấy muốn ở lại, sáng ra cúng dường một 
bữa trước khi lên đường đi tiếp. Nhóm 6 đi qua 
ở lại một đêm, sáng ra được dọn ăn ngon bèn 
ở tiếp, trở ngại cho khách tăng khác. Cư sĩ chê 
bai, Phật chế giới. Sau đó Xá lợi phất cũng đi 
đến một nhà nghỉ đêm, sáng ra bị ốm nhưng 
cũng không dám lưu lại, cứ ra đi nên bệnh 
càng tăng. Phật chế lại giới này, thêm câu 
"nếu không bệnh mà ăn quá một bữa." 


102 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





22. ĂN THÀNH BIỆT CHÚNG. 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 phạm. Giới này là 
để phòng sự kết bè đảng để lập tăng đoàn 
riêng, như Đề bà đạt đa (phá tăng hòa hợp). 
Chỉ được ăn riêng một, hai hay ba người, nếu 
không có việc gì mà tách ra 4 tỳ kheo trở lên 
ăn riêng thì phạm giới này. 

23. NHẬN ĂN QUÁ PHẦN 

Phật ở Xá vệ chế giới. Có một phụ nữ lấy 
chồng xa về thăm quê mẹ ở Xá vệ; khi sắp 
khởi hành để trở lại nhà chồng, cô làm nhiều 
bánh và lương khô để ăn dọc đường. Gặp một 
tỳ kheo đến khất thực, nàng đem những thức 
ăn này ra cúng, các tỳ kheo khác thấy vậy 
cũng đến xin. Cô gái hảo tâm cứ làm bánh để 
cúng dường hết lớp này tới lớp khác, người 
chồng chờ mãi không thấy cô trở lại, cuối cùng 
bèn lấy vợ khác. Cha cô gái đến kể chuyện này 
với Phật. 

Lại có một đoàn người đi buôn nghỉ tại 
một nơi, tỳ kheo đến xin ăn được đồ ngon, về 
mách, các vị khác cũng đến xin. Thương khách 
tốt bụng vì phải đi mua sắm lại lương thực nên 
bị trễ hẹn, phải đi sau một mình, bị giặc cướp 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT _ 103 


sạch sành sanh. Do vậy, Phật chế giới này, 
cấm ăn lương thực của người đi đường. 


24. ĂN LÚC PHI THỜI 

Phật ở Xá vệ chế giới. Tỳ kheo Nan đà và 
Bạt nan đà vào thành xem hát trở về tối mới 
đi xin ăn. Ca lưu đà di cũng đi xin khi mặt trời 
đã lặn. Vào một nhà nọ, gặp một phụ nữ mang 
thai đang đứng một mình sau bếp, thấy tôn giả 
lù lù đi tới nhe răng cười, để lộ hàm răng 
trắng toát trong bóng đêm không thấy thân 
hình (vì tôn giả da đen, nên có biệt hiệu là Ưu 
đà di đen như qua), phụ nữ sợ quá la lên: "Ô 
con Quyỷ, con quỷ!" 

Tôn giả nói, Không phải quỷ đâu, đây là 
tỳ kheo đi khất thực." 

Bà kia hoảng hồn mắng: "Cha tỳ kheo hãy 
chết đi, mẹ tỳ kheo hãy chết đi! Thà lấy con 
dao bén mổ cái bụng của ngươi đi, còn hơn là 
vì cái lỗ bụng mà đến nhà người ta xin ăn vào 
buổi tối, làm cho người ta sợ hết hôn!" 


Sau đó người phụ nữ này do cơn kích động 
mà bị sấy thai. Phật nhân đấy chế giới quá 
ngọ không được đi khất thực, và cấm ăn phi 
thời, nghĩa là ăn sau giờ ngọ. 


104 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


25. ĂN ĐỒ CÁCH ĐÊM 


Phật ở Vương xá. Bấy giờ có tỳ kheo Ca la 
làm biếng khất thực mỗi ngày, nên đi xin một 
lần để dành ăn nhiều ngày. Vào giờ ăn sáng 
ăn trưa, không thấy tỳ kheo Ca la vào nhà ăn 
để cùng san sẻ đồ ăn khất thực, chúng tỳ kheo 
hỏi nhau: "Sư huynh ấy biến đâu mất, mà 
không vào nhà ăn ? Bị bệnh, hay đã hoàn tục, 
hay bị giặc bắt, bị cọp về?" Hỏi ra mới biết ông 
ăn đồ cách đêm, vài ngày mới lại đi khất thực 
một lần. Chúng tỳ kheo bạch lên đức Thế tôn, 
Phật chế giới. _ 

26. ĂN ĐỒ KHÔNG MỜI 


Phật ở Xá vệ. Có vị tỳ kheo khổ hạnh, 
sống bằng y thực lượm nhặt của người ta vứt. 
Trong thành có đám cúng cô hồn, ông đến lấy 
những vật thực người ta đang bày cúng để ăn, 
vì nghĩ rằng trước sau gì họ cũng vứt. Bị cư sĩ 
chê bai. 


Tôn giả A na luật (Anurudha, còn dịch âm 
A nâu đạt) cũng theo hạnh ấy, một hôm trông 
thấy một phụ nữ đem đồ cúng ra tung vãi giữa 
đất trống cho chim thú ăn. Ngài đi theo bà ấy 
bén gót, dùng thần lực khiến cho chim thú 
không dám lai vắng, rồi đến thu nhặt. Phụ nữ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 105 


thấy đổ ăn của mình rải ra không được chim 
thú nào chiếu cố vì sự xuất hiện của tôn giả, 
lấy làm tức giận. Trở về tôn giả kể lại thành 
tích, bị Phật quở rồi chế giới: "Không được 
không thọ thực mà bó đồ ăn thức uống vào 
miệng”, nghĩa là tỳ kheo ăn uống gì phải do có 
người mời trước. 
27. ĐI KHÔNG DẶN LẠI 


Phật ở Xá vệ. Có một trưởng giả trong 
thành vốn là bạn thân của tôn giả Bạt nan đà, 
nên ông ta vì tôn giả mà thỉnh tất cả tăng 
chúng đến nhà ông thọ thực. Đến giờ ăn, tất 
cả tăng chúng đều tụ họp đông đủ tại nhà 
trưởng giả, chỉ thiếu Bạt nan đà, nên thí chủ 
vẫn chưa chịu dọn thức ăn. Gân đến giờ ngọ 
tôn giả Bạt nan đà mới xuất hiện nói "Chư 
hiền hãy cứ tự nhiên, tôi đã ăn trước rồi." 
Phật biết chuyện, chế giới. 

28. NHÀ ĂN NGỒI DAI 

Phật ở Xá vệ chế giới. Tôn giả Ca lưu đà 
di lúc còn tại gia đã quen một cô gái đẹp, hai 
người để ý nhau. Khi cô này có chồng, tôn giả 
ôm bát đến nhà khất thực, người chồng sai vợ 
đem thực phẩm cúng dường. Ăn xong tôn giả 
chưa chịu đi mà còn ngồi lại cà kê dê ngỗng 





106 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


~ 1 


một hồi với "người tình cũ." Thấy chướng tai 
gai mắt, người chồng mắng cho một trận rồi bỏ 
nhà ra đi. Một tỳ kheo đến khất thực tình cờ 
trông thấy cảnh ấy, về bạch Phật. Phật quở 
trách đương sự và chế giới: Tại nhà thí chủ, 
không được ngồi dai, cũng không được ngồi 
cách xa cửa ra vào quá một tầm tay. _ 

29. NHÀ ĂN NGỒI KHUẤT 

Cũng tôn giả Ca lưu đà di với nhà cư sĩ 
nói trên. Khi nghe Phật cấm ngồi cách cửa quá 
xa, tôn giả lần này tìm cách ngồi nói chuyện 
với vợ cư sĩ khuất sau cánh cửa, để khỏi phạm 
giới. Một tỳ kheo khác đến trông thấy, về bạch 
Phật. Phật chế thêm giới cấm ngồi tại chỗ 
khuất. 


Thập tụng luật kể, có con chó bỏ nhà 
mình sang nhà khác xin ăn, bị chủ nhà đánh 
đuổi. Khi cả hai đều chết xuống âm phủ, con 
chó kiện với Diêm vương: "Ông ấy ý thế làm 
người đã đánh đuổi tôi thậm tệ, trong khi tôi 


#£ †1Ị 


không vi phạm phép tắc của loài chó. 
Diêm vương tò mò hỏi: "Thế nào là phép 
tắc của loài chó?" 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 107 


Con chó nói: "Tại nhà chủ, thì tôi đi khắp 
nơi bằng cả cái đầu, bốn cắng và sãi cái đuôi 
ra ve vấy tự do. Nhưng đến nhà lạ, bao giờ tôi 
cũng đứng thập thò để cái đuôi ngoài cửa, chỉ 
đưa đầu vào trước đánh hơi, chủ có vui vẻ cho 
phép thì tôi mới vào. Thế đấy là phép tắc của 
loài chó”. (Khi một bầy chó chơi đánh nhau 
cũng vậy, con nào cụp đuôi xuống thì những 
con khác biết nó đã đầu hàng, không quấy rầy 
nó nữa.) 

Diễm vương hỏi: "Bây giờ ngươi muốn ta . 
trừng phạt người kia cách gì?” 


Chó thưa: “Xin cho ông ta đầu thai làm 
một người có quyền cao chức trọng." 


-  Fai sao ?" 


- "Vì có quyền thế địa vị thì dễ làm nhiều 
việc ác ôn thất đức rồi phải đọa. Xưa kia tôi 
cũng là một kẻ có chức quyền, vì làm nhiều sự 
ác mà phải đầu thai làm súc sinh." 

Phật dạy, chó còn biết phép tắc, giới hạn 
của mình, huống chỉ con người. 

30. NGÔI CHUNG CHÔ TRƯỚC 

Phật ở Xá vệ chế giới, do tôn giả Ca lưu 
đà di phạm. Ông cùng ngồi với vợ cư sĩ ở chỗ 
trống vắng. (Xem từ giới 28 trở đi.) 


108 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


31. ĐUỔI NGƯỜI ĐI ĐI 


Phật ở Xá vệ. Bạt nan đà gây gổ với một 
tỳ kheo khác bị thua, ôm hận, sau đó trả đũa 
bằng cách rủ ông này cùng đến một thôn xóm 
khất thực, hẹn sẽ có thực phẩm tốt. Khi ông 
này đi theo, tôn giả đưa đến một nơi không ai 
cúng thứ gì. Bạt nan đà bảo: “Thông thường ta 
đi khất thực không bao giờ gặp xui như vậy. 
Thôi ngươi hãy đi riêng ra, ta cũng đi chỗ khác 
kiếm thức ăn." 

Tỳ kheo kia một mình về đến tinh xá thì 
đã quá giờ, phải nhịn đói, trong lúc ấy Bạt nan 
đà đi đến nhà quen, bảo dọn cơm ăn. 


32. QUÁ HẠN THỌ THUỐC 


Phật ở Thích sí sấu, vườn Ca tì la vệ. Bấy 
giờ Thích Ma ha nam anh của tôn giả AÁ na 
luật (em chú bác với Phật lúc còn tại gia) thỉnh 
chúng tăng đến nhà thọ thực trong bốn tháng 
an cư. Nhóm 6 Tỳ kheo ganh tị, bảo Ma ha 
nam chỉ cúng đồ tốt cho những vị thượng tọa 
mà thôi, dành đồ xấu cho hạ tọa. Cư sĩ nổi 
sân, đuổi Nhóm 6, mất tín tâm, tuyên bố 
không cúng dường nữa. Phật chế giới quá hạn 
bốn tháng hạ an cư cấm tiếp tục đến nhà cư sĩ 
mà thọ thuốc (kể luôn thực phẩm). Về sau Ma 


SỰ TÍCH GIÓI LUẬT 109 


hạ nam hối hận, đến thỉnh chư tăng trở lại 
nhận đồ cúng, nhưng các tỳ kheo không dám 
đi, cũng không dám nhận phần thực phẩm 
người ta cúng. Do đó Phật đã chế lại giới này 
nhiều lần, thêm các trường hợp "cánh thỉnh" 
(lại mời nữa), "phần thỉnh" (chia ra từng phần 
cúng mỗi vị), "tận hình thọ thỉnh" (tình 
nguyện còn sống là còn cúng cho tỳ kheo) vân 
vân. 


33. ĐI XEM QUẦN TRẬN 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 nhân an cư xong, đi 
du hành trông thấy vua Ba tư nặc đang bày 
binh bố trận, bèn đứng lại coi. Vua hỏi, "Các 
đại đức có việc gì mà đến đây?" 

- Không có việc gì, chúng tôi chỉ đứng coi 
chơi cho biết." 

Vua bất mãn, đuổi khéo bằng cách gửi vài 
món quà cho họ đem về cúng dường Phật. Khi 
mang quà trở về hầu Phật, Phật biết chuyện 
này quở trách và chế giới "không được đi xem 
quân trận." 

Về sau, có hai viên quan sắp đem quân ra 
trận, đến thỉnh tôn giả A nan vào trai binh 
thuyết pháp cho quân sĩ. Tôn giả nghi sợ phạm 


110 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


giới. Phật chế lại giới này, cho phép nếu có 
việc cần thì được đi. 


34. TRONG QUẦN QUÁ HẠN 


Phật ở Xá vệ, nhân Phật cho phép vào 
trong trại quân, Nhóm 6G theo tôn giả A nan đi 
vào trại. Trong khi tôn giả thuyết pháp thì 
Nhóm 6 ba hoa với quân sĩ về binh trận chiến 
lược, và xong việc cũng còn lưu lại trong quân. 
Cư sĩ chê bai, Phật chế giới nếu có việc cũng 
không được ở quá ba đêm. 

35. XEM QUÂN GIAO CHIẾN : 


Lục quần tỳ kheo khi ở trong quân bèn đi 
coi binh lính tập trận. Có một người bị tên bắn 
trúng, được đồng bạn băng bó đặt trên cáng 
khiêng về chùa. Cư sĩ hỏi biết nguyên do, đã 
không thương còn chê đáng kiếp. Phật chế 
giới, khi có việc đến trong quân, cũng cấm coi 
binh lính tập dượt. 

36. UỐNG CÁC THỨ RƯỢU 

Phật ở Xá vệ. Một hôm nhân theo Phật 
và chúng tỳ kheo đi qua một thôn ấp, tôn giả 
Thiện lai (Sagata, Sa già đà) hàng phục được 
một con độc long tại địa phương thường quấy 
phá tàn hại dân lành. Sau khi cúng dường 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 111 


Phật và chúng tăng, dân chúng xin phép Phật 
thỉnh "người hùng" lưu lại để thết đãi. Họ dọn 
nhiều rượu, tôn giả quá chén, người ta phải dìu 
ông về chùa, say túy lúy càn khôn. Phật và A 
nan tắm rửa thay y phục cho Thiện lai và đặt 
ông lên giường. Ông vẫn chưa tỉnh rượu, ú đớ 
quay chân về phía đức Thế tôn. Thấy chúng tỳ 
kheo xúm lại coi, Phật hỏi: "Này các tỳ kheo, 
giờ đây Thiện lai còn có khả năng hàng phục 
được độc long chăng?” 


- "Bạch Thế tôn, bây giờ y không thể 
hàng phục cả đến một con rắn nhỏ, nói gì đến 
rồng!" Nhân đấy Phật chế giới cấm rượu. 


37. ĐÙA GIỠN TRONG NƯỚC 


Phật ở Xá vệ chế giới, Nhóm 17 tỳ kheo 
phạm. Một hôm, khi cùng với Mạt lợi phu 
nhân ngồi trên lầu cao, vua trông thấy Nhóm 
17 đang đùa giỡn tạt nước vào nhau trong lúc 
tắm. Vua Ba tư nặc chưa tin Phật pháp, thấy 
vậy sinh tâm phỉ báng bèn chỉ cho phu nhân 
xem mà nói: Phu nhân hãy nhìn xem các 
ruộng phước quý hóa của bà kia kìa!" 

Bà chống chế: "Các vị ấy tuổi còn trẻ, mới 
tập sự ấy mà." Rồi phu nhân lẳng lặng cho 
người đến bạch Phật sự vụ ấy. Trong Nhóm 17 


119 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


có vị đã chứng đạo, biết tâm niệm của vua và 
hoàng hậu bèn thăng lên hư không, làm các 
phép thần biến. 


Mạt lợi phu nhân liền chỉ cho vua xem mà 
nói: "Bệ hạ hãy nhìn xem những người bệ hạ 
báng bổ kìa!" 

38. THỌC LÉT NGƯỜI KHÁC 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 phạm. Một vị trong 
Nhóm 6 nhân lúc chơi đùa, đã thọc lét một vị 
trong Nhóm 17 cười tới nỗi chết ngất. Phật 
nhân đấy chế giới. 

39. KHÔNG NGHE CAN GIÁN 


Phật ở Câu diệm di, trong vườn Cù sư la 
chế giới. Tỳ kheo Xiến đà phạm. 


40. NHÁT CHO NGƯỜI SỢ 


Lúc Phật ở thành Ba tra lợi phất 
(Pataliputra) phía nam sông Hằng, ngài được 
thị giả là Nagapala (Long hộ) hầu cận. Một 
đêm nọ, Phật kinh hành giữa rừng cho đến 
quá nửa đêm, làm tôn giả phải thức theo. Ông 
nảy ý nhát cho Phật sợ mà đi ngủ, bèn lấy cái 
y trùm lên đầu ngồi thụp sau hốc cây, đợi lúc 
Phật tới gần sẽ nhảy ra hù. Khi ông vừa ngồi 
xuống thì đức Thế tôn đã đến bên hỏi nhỏ: 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT c 113 


"Này tỳ kheo Nagapala, ngươi định làm trò gì 
đấy?" Ông hoảng hồn vía đứng lên bỏ chạy. 
Sáng hôm sau, Phật nhóm tăng thuật lại 
chuyện này, và chế giới. 


41. TẮM DƯỚI NỬA THÁNG 


Phật ở thành Vương Xá, Nhóm 6 tỳ kheo 
phạm. Bấy giờ vua Ba tư nặc kính Phật trọng 
tăng nên để chúng tỳ kheo được tự do vào xử 
dụng hồ tắm trong cung. Nhóm 6 tỳ kheo vào 
tắm nhiều lần, trở ngại người khác. Nhân đấy 
Phật chế giới. 

42. ĐỐT LỬA ĐẤT TRỐNG 


Phật ở Khoáng dã thành, Nhóm 6 tỳ kheo 
tụ tập đốt lửa lên sưởi. Trong bọng cây có con 
rắn lớn chui ra, Nhóm 6 la lớn, cầm các que 
lửa ném tứ tung, làm cháy nhà thiên hạ. Phật 
chế giới. 

43. GIẤU CHƠI VẬT DỤNG 

Phật ở vườn Cấp cô độc, Nhóm 6 phạm. 
Một hôm, vào ngày tăng chúng được mời ăn 
tại nhà cư sĩ, Nhóm 17 thu xếp y bát để một 
góc rồi ra vườn đi bách bộ chờ giờ khởi hành. 
Nhóm 6 tỳ kheo muốn trêu chọc trẻ nhỏ nên 
giấu hết đồ đạc của các vị này. Khi đến giờ, 





114 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Nhóm 17 đi tìm kiếm khắp nơi không thấy y 
bát, khóc um lên. Phật quở trách Nhóm 6 và 
chế giới. 

44. DÙNG KHÔNG HỎI CHỦ 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 có quá nhiều y phải 
làm phép tịnh thí. Sau khi tịnh thí, muốn mặc 
phải hỏi chủ (mặc dù các y ấy mình vẫn giữ). 
Nhóm 6 không theo quy ước này, Phật chế 
ØIỚI. 

45. DÙNG Y MỚI NGUYÊN 


Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 mặc y mới 
màu trắng đi đường, bị cư sĩ mỉa mai rằng 
trông giống các đại thần. Phật chế giới không 
được mặc y trắng, phải nhuộm các màu hoại 
sắc. 

Ngũ phần thì nói y mới cần phải làm dấu 
cho dễ nhận, gọi là "điểm tịnh" ba chấm, như 
ngày nay ta thêu tên. Nguyên nhân như sau. 
Một hôm có đoàn tỳ kheo an cư xong, về Xá vệ 
đảnh lễ Phật. Họ cùng với đoàn thương khách 
lúc đi qua một khu rừng, bị giặc cướp hết hành 
lý và y phục mang trên người (ngày nay gọi là 
trấn lột). Khi đoàn người đi ra cổng rừng, các 
quân canh thấy tỳ kheo mất hết y bát, hỏi ra 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 115 


biết đã bị cướp. Biết vua Ba tư nặc mộ Phật, 
nếu để các tỳ kheo về nói đã bị cướp thì vua sẽ 
trị tội họ không bảo vệ dân lành. Toán quan 
quân bèn nói cả đoàn người hãy ngồi lại, đợi 
họ đi truy lùng bắt bọn cướp. Sau một hồi săn 
tìm, bắt gặp bọn cướp giấu hàng trong một khu 
rừng lân cận, họ tịch thu hết tang vật đem về. 
Các thương gia đều mừng rỡ lấy lại được hàng 
hóa sau khi khai báo cho quan quân. Còn một 
đống vải vóc và y phục (tức những tấm vải để 
quấn quanh mình, tăng cũng như tục, theo 
cách phục sức của Ấn độ) thì họ để ưu tiên cho 
các tỳ kheo đến nhận. Tỳ kheo không thể 
phân biệt y của mình với vải mới của đoàn 
người buôn, sợ nhận lầm nên nhường cho các 
thương gia lấy trước. Những người buôn láu cá 
nhận hết các tấm y mới nhất, để lại toàn đồ cũ 
rách cho các tỳ kheo. Biết mình hố, nhưng 
trước sự đã rồi các tỳ kheo đành mang y rách 
tươm trở về vườn Cấp cô độc. Các cư sĩ hỏi: 
“Mùa an cư vừa xong, tại trú xứ an cư không có 
ai cúng gì hay sao mà chư đại đức ăn mặc tôi 
tàn thế kia về hầu Phật?" 

Các tỳ kheo thuật lại chuyện như trên. 
Những cư sĩ có người cảm phục, song cũng có 
người bĩu môi chê trách: "Tỳ kheo tự nhận là 


116 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


biết pháp biết luật, nhưng đến tấm y của mìnÌ. 
khoác trên người mà cũng không nhận ra, thì 
làm ăn nỗi gì Quả là _ người chẳng được 
tích sự gì cả. 

Nhân đấy Phật chế giới phải "điểm tịnh" 
để dễ nhận ra y của mình. 

46. CỐ GIẾT SÚC SINH 

Phật ở Xá vệ chế giới. Tôn giả Ca lưu đà 
di mỗi khi tọa thiền thường bị quấy rầy vì bầy 
quạ bay đến kêu ỏm tỏi. Tức mình, ông bèn 
thủ sẵn một cái ná và một đống hột "bì lời" để 
bắn chim. Vốn có tài thiện xạ bá phát bá 
trúng, ông làm chết vô số qua đang bay. Khi cư 
sĩ vào vườn thấy thây chim nằm ngỗn ngang, 
hỏi ra mới biết do ngài bắn chết, họ chê bai tỳ 
kheo thiếu tâm từ. 

47. UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG 

Phật ở Xá vệ chế giới uống nước ao hồ 
phải lọc kẻo làm chết nhiều chúng sinh. Có hai 
tỳ kheo sau mùa an cư về hầu Phật, đi đường 
quên đem đãy lọc nước. Một ông vâng lời Phật 
dạy, thà chết không hủy phá giới Phật đã chế. 
Do vậy ông chết khát, và ngay lúc đó được 
sinh lên trời. Vừa tái sinh vào thiên giới, ông 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 117 





biết được do nhân giữ giới mà được tái sinh 
thù thắng, nên vị trời này liền bay xuống rừng 
Kỳ đà đánh lễ Phật, nghe Phật thuyết pháp và 
chứng quả. Tỳ kheo kia uống nước ao xong, 
chôn bạn rồi tiếp tục lên đường. Khi đến nơi 
Phật, ông khoe: "Bạch Thế tôn, con nhờ 
phương tiện uống nước ao mà được gặp Phật. 
Tỳ kheo kia giữ chặt giới cấm nên chết mất." 


Phật dạy: “tỳ kheo kia đã gặp ta từ lâu. 
Ngay lúc tỳ kheo kia chết, ông ấy đã được gặp 
Như lai do đức tin thuần tịnh. Còn ngươi tuy 
thấy ta mà kỳ thực, xa cách ta muôn trùng. ` 


48. LÀM BUỒN NGƯỜI KHÁC 


Lục quần tỳ kheo phạm. Lúc Phật ở Xá 
vệ, Nhóm 17 đến hỏi Nhóm 6 về cách làm thế 
nào để chứng các quả Dự lưu, Nhất lai cho đến 
a la hán. Nhóm 6 bảo: "Chết chửa, sao các 
ngươi dại thế? Hỏi như vậy là phạm giới tội 
rất nặng." 


Nhóm 17 đâm lo sợ phiền não, bèn đi đến 
hỏi một vị khác: "Chúng con đã hỏi như vậy, 
thì phạm tội gì, tội ấy thuộc vào thiên thứ mấy 
trong Năm thiên?” 


118 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





Trưởng lão nói, "Không phạm gì cả. Ai 
báo ngươi nói như thế là phạm tội?" Khi biết 
chuyện, Phật chế giới. 


49. CHE GIẤU TỘI NĂNG 


Phật ở Xá vệ chế giới. Bạt nan đà chơi 
thân với một tỳ kheo, kể cho nghe vị này các 
tội tăng tàn mà ông đã phạm, và dặn đừng cho 
ai biết. Về sau hai người giận nhau, tỳ kheo 
đem tội tăng tàn của Bạt nan đà nói giữa 
chúng tăng. Tăng hỏi làm sao mà ông biết 
được, tỳ kheo nói chính đương sự cho biết, 
nhưng vì lúc ấy đang chơi thân nên giấu giùm. 
Nay tức giận mới nói. Phật nhân đấy chế giới, 
biết người ta phạm mà mình che giấu thì mình 
cũng phạm tội. 

ð0. KHƠI LẠI TRANH CÃI 

Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 tỳ kheo thường gợi 
lại những sự tranh cãi đã được tăng giải quyết 
xong; làm cho ai chưa cãi nhau khởi sự cãi, cãi 
rồi thì không chấm dứt được. 

ð1. HẸN ĐI VỚI GIẶC 

Phật ở Xá vệ, khi các tỳ kheo từ Xá vệ đi 
Tỳ xá ly, có một đoàn buôn lậu xin hẹn cùng đi 
để lọt qua các trạm kiểm soát. Tỳ kheo nhận 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 119 


lời cho đi chung. Khi quan quân truy lùng bọn 
buôn lậu để bắt, toàn bộ đoàn người đi cùng 
chuyến đều bị giải về kinh trị tội. Quan tra hỏi 
các tỳ kheo, Khi hẹn nhau cùng ởi, các vị có 
biết đây là bọn người buôn lậu không?" 

Tỳ kheo đáp "Biết mới cho đi, vì chúng hi 
vọng khỏi bị bắt." 

Căn cứ luật pháp, thì các tỳ kheo ấy đáng 
_ tội tử hình, nhưng nhờ uy thế của Phật mà họ 
được thả. Phật chế giới, nếu biết là giặc thì 
không được cùng đi chung. 

2. CHỐNG CAN NÓI CÀN 


Phật ở Xá vệ, tỳ kheo A lê tra (Arittha)- 
phạm. Vị này có ác kiến, cho rằng dâm dục 
không có hại gì cho đạo giải thoát. Các tỳ kheo 
quở trách, bạch Phật. Phật chế giới. 

53. THEO NGƯỜI CÓ TỘI 

Tức là tội nói bậy như trên. Phật ở Xá vệ 
chế giới. Nhóm 6 cung cấp vật thực cho A lê 
tra, bầu bạn với vị này trong lúc ông bị tăng 
yết ma quở trách mà chưa sám hối. 


120 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


54. DUNG KẺ BỊ ĐUỔI 


Phật ở Xá vệ, Bạt nan đà có hai đệ tử sa 
đi là Karma và Mahurja có ác tà kiến như trên 
(số 52); bị đại chúng đuổi ra khỏi chùa. Nhóm 
6 biết vậy mà cứ dung túng hai sa di ấy. Phật 
chế giới. 

55. CHỐNG CỰ KHUYÊN HỌC 

Phật ở Câu diệm di chế giới. Bấy giờ tỳ 
kheo Xiển đà phạm giới tội, được chúng tăng 
như pháp can gián mà không phục tùng, lại 
bảo: "Tôi không học giới đó. Tôi sẽ chờ gặp 
người giỏi Luật hồi cho ra lẽ rồi mới học." 

56. HỦY BÁNG GIỚI LUẬT 


Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 thấy chúng tăng 
tụng Giới luật thuộc làu làu thì sợ họ y luật 
vạch rõ các tội mình đã phạm, bèn nói: “Chư 
hiển, các vị cần gì phải tụng hết ngũ thiên 
thất tụ, tất cả giới tội linh tính ? Chỉ nên nói 
4 pháp ba la di, 13 tăng tàn là đủ. Các giới tội 
khác không quan trọng, nói lên chỉ tổ mất thì 
giờ, lại khiến cho người ta phiền não hổ thẹn 
hoài nghi." Các tỳ kheo bạch Phật, Phật chế 
ĐIỚI. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 121 


57. SỢ NÊN NÓI TRƯỚC 


Phật ở Xá vệ, một vị trong Nhóm 6 sợ bị 
kết tội, nên đến trước một vị thanh tịnh tăng 
mà nói: "Hiền giả, nay tôi mới biết đó là một 
giới tội Phật đã chế. Phật cũng thường dạy 
rằng không biết thì không phạm tội." Tỳ kheo 
bạch Phật, Phật dạy nói như vậy còn phạm 
nặng hơn, chồng thêm một tội vô tri, vì lâu 
nay vào các thời tụng giới không dụng tâm 
nghe kỹ. 


58. YẾT MA RỒI HỐI 


Phật ở thành La duyệt, vào một mùa an 
cư, Đạp bà ma la làm tri sự giỏi, tận tâm với 
chúng tăng, y phục ông ta lại rách nát, nên 
chúng tăng yết ma để thưởng cho Đap bà ma 
la tấm y đẹp (y công đức) mà cư sĩ đem đến 
cúng. Yết ma xong, Nhóm 6 lại bảo chúng tăng 
thiên vị, đem y cúng chung mà thưởng riêng 
cho một người. Phật chế giới, nếu khi tăng yết 
ma mình không phát biểu thì coi như đã chấp 
thuận, về sau cấm bàn. 


59. KHÔNG NÓI GỬI DỤC 


Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 phạm. Khi chúng 
tăng sắp nhóm họp để bàn luận về giới, Nhóm 


129 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


6 sợ bị cử tội nên cứ tìm cớ bỏ đi trước, chúng 
mời ở lại cũng không ở. Phật chế giới, muốn đi 
phải gởi dục (bày tổ sự hoàn toàn đồng ý với 
cách xử đoán của chúng tăng, về sau sẽ không 
khiếu nại.) 


60. GỬI DỤC RỒI HỐI 


Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 có người phạm giới 
tội, họ sợ bị cử nên theo nhau không rời (để 
bênh vực cho nhau.) 


Chúng tăng nhóm họp lúc họ đông đủ để 
yết ma. Họ viện cớ bận may y không đến, tăng 
bảo họ không tới thì hãy cử một đại diện, 
những vị khác gới dục cũng được. Một vị trong 
Nhóm 6 được cử đi dự yết ma, khi về mặt buồn 
sầu nói: "Tăng yết ma chính là để cử tội tôi." 
Nhóm Sáu nghe vậy, mặc dù đã gửi dục mà 
vẫn la oai oái lên rằng yết ma không thành, 
chúng tôi không đồng ý. Phật chế giới, đã gửi 
dục rồi thì phải rán chịu. 

61. NGHE LÉN MÁCH LÉO 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 phạm. Họ nghe 
lén, đem lời người này đi nói với người kia và 
ngược lại; làm cho tăng chúng rối loạn, bất 
hòa. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT _ 193 


62. ĐÁNH TỲ KHEO NI 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 giận đánh đập một 
vị trong Nhóm 17, làm cho vị này la khóc om 
sòm. 

63. TÁT TỶ KHEO NI 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 nắm tay lại để 
hăm dọa một chú nhó trong Nhóm 17, làm như 
sắp giáng một cú đấm. Vị này sợ hãi la khóc. 

64. VU KHỐNG TỘI NĂNG 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 vu cho Nhóm 17 
phạm tội tăng tàn (mai mối, v.v..). 


65. VÀO CỬA CUNG VUA 


Phật ở Xá vệ, tỳ kheo Ca lưu đà di một 
hôm vào cung vua sớm, trông thấy Mạt lợi phu 
nhân bị rơi rớt y phục, về khoe ầm lên là "Tôi 
đã trông thấy tận mắt vật báu của vua Ba tư 
nặc." Chúng tỳ kheo không hiểu đó là vật gì, 
nghe Ca lưu đà di kể mới hiểu ra, liền bạch 
Phật. Phật chế tỳ kheo không được đi vào nội 
cung. 


Phật dạy tỳ kheo vào nội cung có mười 
điều hại. 


124 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


1l. Khi hoàng hậu cười với tỳ kheo, vua 
nghị giữa hai bên có tình ý. 

2. Nếu sau đó Hoàng hậu có bầu vua sẽ 
nghi không phải con mình. 

3. Nếu trong cung có mất vật gì quý báu, 
cũng nghi tỳ kheo lấy. 

4. Việc bí mật trong cung bị tiết lộ ra 
ngoài cũng nghi cho tỳ kheo. 

5. Khi vua bỏ con trưởng lập con thứ, thái 
tử sẽ nghi do tỳ kheo xúi. 

G. Khi thái tử giết cha để cướp ngôi, người 
ta sẽ nghi tỳ kheo chủ mưu. 

7. Đại thần mất chức cũng nghỉ vì tỳ kheo 
mà ra nông nỗi. 

8. Quan nhỏ thành quan lớn (tàn ác) 
chúng sẽ nghỉ là do tỳ kheo tiến cử. 

9. Vua có đi chỉnh phạt nơi nào, người ta 
cũng nghi do ông tỳ kheo thân cận vua bày đặt 
để làm khổ dân. 

10.Vinh hoa phú quý dễ làm cho tỳ kheo 
hoàn tục. 

Phật kể xưa có tỳ kheo bị tẩn xuất, sầu 
khổ đi lang thang gặp một con quỷ cũng đang 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 125 


bị Tỳ sa môn thiên vương trục xuất khỏi thiên 
_ giới, đang bay lơ lửng tìm cái ăn. Quỷ dụ tỳ 
kheo leo lên lưng mình, để thiên hạ chỉ thấy 
người không thấy quỷ, sẽ tưởng tỳ kheo có 
thần thông, cúng dường trọng hậu. Rồi khi 
được đồ cúng, tỳ kheo cùng quỷ chia nhau. Tỳ 
kheo bằng lòng, leo lên vai cho quỷ mang đi. 
Trông thấy tỳ kheo ngồi ngất ngưỡng giữa hư 
không, thiên hạ cho là thần thánh, đem phẩm 
vật cúng dường. Quỷ chở tỳ kheo về lại chùa 
cũ, nơi ông ta bị tấn xuất. Dân chúng thấy vậy 
trách chúng tăng không có mắt, nhè trục xuất 
một người đắc đạo như thế. Họ rước ông trở về 
chùa để lễ bái cúng dường. Sau đó quỷ mang tỳ 
kheo lân vai đi ra gặp ngay Tỳ sa môn thiên 
vương cùng đoàn tùy tùng đang tuần hành trên 
không, quỷ hoảng hồn ù té chạy, hất tỳ kheo 
té nhào xuống đất, bất tỉnh. 

Do vậy, Phật dạy tỳ kheo không nên dựa 
thế lực thần quyền vì khi quyền lực ấy trúc đổ 
hay bị hạ bệ, tỳ kheo cũng trúc theo. 

66. CẦM LẤY BÁU VẬT 

Phật ở Xá vệ, có cư sĩ đi đường ngủ lại, 
sáng sớm ra đi bó quên một bao vàng. Tỳ kheo 
đến sau trông thấy giữ giùm, với ý định sẽ trả 


126 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


lại khổ chủ. Đang cầm thì chủ trở lui tìm, tỳ 
kheo đưa ra. Ông ta kiểm lại số vàng và hô 
hoán lên là đã mất bớt một nửa. Tỳ kheo nói 
chưa hề động tới số vàng trong bao. Người kia 
vẫn khăng khăng bảo tỳ kheo lấy trộm, đưa 
nhau đến quan xử. Việc đưa lên thấu vua Ba tư 
nặc, vua nói: "Nếu tỳ kheo có làm mất của 
ngươi bao nhiêu vàng, cứ khai ra, ta sẽ cho lấy 
vàng trong kho hoàn lại cho ngươi, chớ có làm 
ồn náo não loạn vị ấy." 


Người kia thấy vậy khai trong bao của y 
khi trước có đến hai ngàn lượng. Vua cho người 
vào lấy đủ số bỏ vào bao thì thấy cái bao của y 
không thể nào chứa nổi chừng ấy vàng. Có 
chứng cớ rõ ràng người ấy khai gian, vua bèn 
tịch biên tất cả vàng và gia sản của y, vì tội đã 
vô ơn, lại còn khai man và vu khống. 

Cư sĩ chê bai tỳ kheo gây chuyện khiến 
cho kẻ kia bị phá sản. Do đó Phật chế giới 
cấm cầm bảo vật. 


Một hôm, Mạt lợi phu nhân treo nơi gốc 
cây chuỗi trang sức quý giá bà đang đeo trước 
khi vào vườn Cấp cô độc đảnh lễ Phật. Khi về 
tới nội cung bà mới nhớ ra đã quên lấy lại xâu 
chuỗi; toan sai người đến tìm, nhưng nghĩ lại 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 127 


sợ nếu tìm không có, người ấy sẽ nghi là chúng 
tăng lấy, mang tội hủy báng tam bảo. Trong 
lúc ấy một tỳ kheo đi dạo vườn trông thấy 
chuỗi ngọc, đâm nghi không dám câm. Phật 
bảo lấy giữ giùm cho bà vợ vua, và chế lại giới 
này: "Trừ khi trông thấy của báu có chủ bỏ 
quên trong chùa, thì nên giữ giùm cho họ." 


Lại có tỳ kheo đến nghỉ nhờ tại một nhà 
thợ kim hoàn, chủ nhà quên cất vào tủ, cứ để 
vàng bạc la liệt mà giao phòng cho tỳ kheo. Tỳ 
kheo không dám động đến của báu vì sợ phạm 
giới Phật chế, mà cũng không đám ngủ vì sợ 
trộm vào lấy mất. Ông ngồi thức suốt đêm để 
canh vàng cho chủ nhà. Về bạch Phật, Phật lại 
chế giới này, thêm câu "trừ tại chỗ mình ở 
nhờ” (ký túc xứ) nếu thấy báu vật mình biết có 
chủ, mà có thể bị trộm, thì nên lấy cất vào 
một nơi an toàn trước khi đi ngủ. 

67. VÀO XÓM PHI THỜI 

Phật ở Xá vệ chế giới. Bạt nan đà vào 
xóm ngoài giờ khất thực để đánh cờ, bị cư sĩ 
chê bai. _ 

68. LÀM GIƯỜNG QUÁ HẠN 

Phật ở Xá vệ chế giới. Ca lưu đà di làm 
một cái giường cao lớn, biết Phật sắp đi qua 


128 SỰ TÍCH GIÓI LUẬT 


ông bày ra giữa đường chờ ngài đến để khoe: 
"Bạch Thế tôn, xem con có giường cao tốt." 
Phật quở, và cấm làm giường cao quá. 


69. DỒN BÔNG ĐỘN NỆM 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 đi xin bông tơ tằm 
về độn gối, nệm lớn nhỏ đủ cỡ, phải mất thì 
giờ hong phơi, đập giũ bụi bặm. Phật cấm 
dùng tơ tằm và lông thú để dồn bông độn nệm, 
vì xa xỉ, thiếu từ tâm, mất vệ sinh và chướng 
ngại sự tọa thiền, hành đạo. 

70. ĂN CÁC THỨ TỎI. 

Phật ở thành Tỳ xá ly (Vaisali) chế giới. 
Tỳ kheo ni Thâu la nan đà đến xin tỏi tại vườn 
tỏi của một thương gia. Sau khi nhổ cho ni cô 
đủ số tỏi cần dùng, ông chủ ra đi, giao vườn tỏi 
cho người trông giữ. Thâu la nan đà về chùa, 
các đệ tử xúm lại xin tỏi, cô chỉ họ tới vườn kia 
mà nhổ. Chủ vườn tỏi chưa về, gia nhân không 
cho. Các ni cô về thưa lại, Thâu la nan đà cùng 
đám đệ tử kéo đến vườn. Cô bảo người giữ 
vườn, hãy để cho chúng ta nhổ tỏi vì chủ nhà 
ngươi là chỗ thân tình, đã bảo ta cần bao 
nhiêu cứ việc lấy đem về. Rồi cô cùng đám đệ 
tử thi nhau nhổ tỏi, bảo cái này nhổ cho 
Thượng tọa này, đại đức nọ, Ni bà kia...cuối 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT | 129 


cùng họ nhổ sạch cả vườn tôi. Các cư sĩ dị 
nghị, chê bai. Phật chế giới cấm dùng các thứ 
tối, nếu bị bệnh cần trị bằng tỏi thì phải bạch 
chúng mà ra ở riêng. Trong thời gian ăn tói 
không được tụng kinh lễ bái, ngồi nằm giường 
chúng tăng và xử dụng phòng vệ sinh của 
chúng. 


Nhân đấy Phật kể, quá khứ xa xưa có một 
gia đình vợ chồng con cái thương yêu nhau da 
diết. Chẳng may người chồng chết sớm, để lại 
bà vợ và một bầy con túng thiếu. Vì quá yêu 
thương vợ con, người chồng hóa làm con chim 
nhạn toàn thân bao phủ bằng những cọng lông 
bằng vàng, bay đến nhà cũ, mỗi ngày nhả 
xuống một cọng lông cho bà vợ bán nuôi con. 
Bà vợ sinh lòng tham, bắt con chim nhạn nhổ 
hết lông vàng. Sau vì hết vàng nên nó tái sinh 
thành chim nhạn lông trắng. Ấn ái theo nhau 
nhiều đời như thế cho đến ngày nay, người 
chồng tái sinh làm chủ vườn tỏi và Thâu la 
nan đà là tái sinh của bà vợ ngày xưa, với bây 
con là những đệ tử hiện nay của cô ấy. 

71. CẠO LÔNG BA CHÔ 

Phật ở Xá vệ. Thâu la nan đà đi khất 
thực, trông thấy phụ nữ tại gia nhổ lông nơi 


130 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


hai nách và chỗ kín, trở về bắt chước. Các vì 
thiểu dục quở trách và trình lên Phật. Phật 
chế giới. 

72. TẨY TỊNH QUÁ HẠN 


Phật ở Thích sí sấu, Ca duy la vệ quốc chế 
giới. Ni chủ Đại Ái đạo nghe thân thể phụ nữ 
hôi đơ, xin cho ni được dùng nước tẩy tịnh, làm 
vệ sinh phụ nữ. Thâu la nan đà tẩy tịnh đến 
nỗi xuất huyết. Phật chế giới cấm tẩy tịnh quá 
sầu. 

73. CHẾ RA NAM CĂN 


Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 Tỳ kheo ni đi khất 
thực, trông thấy các cung nữ, về bắt chước. 

74. CÙNG VÕ VỚI NHAU 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Tỳ kheo ni vào 
cung vua, các cung nữ bày cho cách đồng tính 
luyến ái. Phật chế giới cấm. 

75. BƯNG NƯỚC HẦU QUẠT (cho tỳ 
kheo) 

Phật ở Xá vệ chế giới. Có hai vợ chồng 
cùng xuất gia; người chồng trở thành đại đức 
tỳ kheo ôm bát đi khất thực một hôm ghé vào 
một chùa ni để ngồi ăn vì sắp trễ giờ ngọ trai, 
không về chùa mình kịp. Gặp đúng cái chùa 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 131 


trong đó có ni cô vốn là vợ cũ của ông. Ni cô 
đem nước ra cho đại đức, cầm quạt quạt cho 
ống. Đại đức hổ thẹn cúi gầm mặt mà nói nhỏ: 
"Bà đừng có làm như vậy, người ta cười.. 


Bà vợ cũ nỗi tam bành la lên: "Hồi còn ở 
nhà, ông làm vậy vậy sao không xấu hổ, bây 
giờ lại làm bộ làm tịch ? Vậy nè, vậy nè..." 


Bà trở cán quạt đánh vào đầu ông chồng 
cũ túi bụi, rồi cầm ly nước đổ hắt lên người 
ông. Xong xuôi mới bó đi vào. Các vị khác 
trông thấy cảnh ấy, bạch Phật. Phật chế giới 
cấm bưng nước hầu quạt cho tỳ kheo, để đề 
phòng cái sự hắt nước và trở cán quạt đánh; 
lại cũng đề phòng nhiễm tâm sinh khởi hoặc 
chuốc sự hiểm nghỉ của người đời. 

76. ĐI XIN LÚA SỐNG 

Phật ở Xá vệ. Nhóm 6 tỳ kheo đi xin ngũ 
cốc bị cư sĩ chê bai. Phật cấm xin ngũ cốc lúa 
gạo nơi cư sĩ không thân. 

77. ĐẠI TIỂU CỎ TƯƠI 

Phật ở Xá vệ. Gần tỉnh xá ni chúng có 
một đám có tươi, nam nữ thanh niên ưa tụ tập 
cắm trại chơi đùa ở đấy, gây huyên náo mất 
thanh tịnh. Các tỳ kheo ni chờ họ ra về, đem 


189 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT” 


đổ đại tiểu tiện trên cỏ, với ý định để họ khỏi 
tiếp tục đến chơi tại chỗ ấy. Hôm sau họ vẫn 
đến ngôi, vì không để ý nên y phục bị lấm 
bẩn, hôi đơ. Phật chế giới. 

78. ĐỒ BẬY ĐỒ DƠ 

Phật ở Vương xá thành. Một buổi sáng 
sớm, Nhóm 6 tỳ kheo ni không xem trước mà 
để đồ đại tiểu ban đêm ra ngoài tường, trúng 
đầu một đại thân đang đi bách bộ. Ông này 
định đi kiện, nhưng một người ba la môn 
khuyên can ông ta rồi đến bạch Phật. 

79. XEM NGHE MÚA HÁT 

Phật ở Vương Xá, Nhóm 6 Ni đi dự xem 
hội ca vũ nhạc, cư sĩ trông thấy chê bai. Phật 
chế giới cấm. 

80. VÀO XÓM ĐỨNG KHUẤT 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni cùng người nam 
đứng chỗ khuất nẻo trong xóm, bị cư sĩ chê. 

81. CÙNG VÀO CHỖ KHUẤT 

(Như số 80 ở trên). Xem số 29. 

82. KẾ TAI NÓI THẦM 


(như trên. Xem thêm số 29) 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 133 


83. KHÔNG NÓI MÀ ĐI 

Phật ở Xá vệ, có ni cô đến nhà cư sĩ ngồi. 
Cư sĩ có việc đi ra, ni cô sau đó không chờ chủ 
về mà lại bỏ đi, để nhà trống khiến chủ nhà bị 
mất trộm nhiều đồ đạc. 


84. KHÔNG MỜI MÀ NGỒI 


Phật ở Vương xá, Thâu la nan đà đến nhà 
một ông đại thần chưa tin Phật pháp, ngồi 
trên ghế riêng của ông, rủi để bất tịnh chảy dơ 
bẩn, bị chê bai sỉ vả. 

85. NĂM NHÀ CƯ SĨ 


Phật ở Xá vệ. Nhiều tỳ kheo ni đến một 
trú xứ, thấy không có người bèn trải đồ nằm 
ra nghỉ. Sau cư sĩ tới hỏi ai cho phép, tỳ kheo 
ni bảo không ai cho cả. Cư sĩ chê trách. Phật 
chế giới. 

Tỳ nại da quyển 18 kể, một ni cô tới ngủ 
nhờ nhà thợ dệt, nằm trên giường bà vợ trong 
lúc bà này ra ngoài. Nửa đêm người chồng về, 
vào nhà tưởng người nằm trên giường là vợ, 
khi thấy đầu trọc ông ta nổi sân mắng nhiếc. 


134 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





86. CÙNG VÀO CHỖ TỐI 


Phật ở Xá vệ chế giới; Nhóm 6 tỳ kheo ni 
ở trong xóm làng cùng với nam tử vào chỗ tối, 
bị cư sĩ chê trách. 


87. KHÔNG NGHE CHO KỸ 


Phật ở Xá vệ. Tỳ kheo ni Đề xá nan đà 
chưa nghe kỹ lời thầy đã vội đi nói với người 
khác. Bà thầy là Sám ma, sai ni cô đi lấy ống 
đựng kim và các vật dụng khác. Cô này đi nói: 
"Thầy tôi bảo tôi đi ăn cắp những thứ ấy về 
cho thầy." Các tỳ kheo nghe, hỏi lại mới biết 
cô đệ tử nghe nhầm. Phật chế giới. 


88. VIỆC NHỎ THỀ BỒI 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni giận nhau thốt 
lời thê độc: "Nếu tôi có như vậy, tôi sẽ bị đọa 
vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không được 
sinh vào trong gia đình Phật pháp..." Phật chế 
giới cấm thề. 

89. ĐẤM NGỰC KHÓC LA 


Phật ở Câu diệm di (Kosambi), trong vườn 
trưởng giả Cù sư la (Kosila, dịch là Mỹ âm, là 
một loài chim hót tiếng rất hay. Trong một 
tiên kiếp, ông làm một con chó sủa mời một vị 
Bích chi phật vào nhà chủ, do nhân ấy mà đời 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 135 


kiếp nào cũng được âm thanh tốt). Ni cô Ca La 
cãi nhau với cô khác, đấm ngực la khóc. Phật 
chế giới. 

90. KHÔNG BỆNH CHƯNG GIƯỜNG 

Phật ở Bà kỳ đà. Nhóm 6 Ni có hai vị ngủ 
chung giường với nhau, các ni khác trông thấy 
tưởng là với nam tử, sau mới biết không phải. 
Phật chế giới cấm hai ni ngủ chung giường. 

Lại có một viên đại tướng mới cưới vợ sắp 
đi viễn chinh, đưa bà vợ trẻ đến chùa gửi cho 
ni cô Đạt đề Ca Tỳ la cho chắc. Ni cô bảo vệ 
bà này bằng cách săn sóc tử tế, cho ngủ chung 
giường. Bà đem tâm ái luyến ni cô, khi đi đánh 
giặc về chồng cho người tới chùa đón, bà 
không chịu về, đòi ở luôn với ni cô. Ông chồng 
đau khổ buôn phiên vì thấy thiện ý ban đầu 
của mình lại biến thành tai họa. Các vị khác 
bạch Phật, Phật chế giới hai ni không được 
ngủ chung, cũng không được ngủ chung với phụ 
nữ. 

91. CHUNG MỀN CHUNG NỆM 

Phật ở Xá vệ chế giới Nhóm 6 Ni nằm 
chung một nệm, đắp chung mền. Phật chế, 
thiếu giường thì cho ngủ chung giường, nhưng 


136 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


phải riêng đồ đắp (mền, ra...). Khi không có 
mền riêng thì phải mặc y phục kín đáo, có mặc 
áo lót mình. 


92. HỎI ĐỂ QUẤY RỐI 


_ Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 ni đến một trú xứ, 
có người ở chung trong phòng. Muốn đuổi khéo, 
họ bày ra hỏi nhau nghĩa lý kinh luật để xúc 
não. Phật chế giới. 

938. KHÔNG THĂM NOM BÊNH 


Phật ở Xá vệ, ni Thâu la nan đà có bạn 
đồng phòng đau ốm mà không săn sóc thăm 
hỏi, đến nỗi cô này bệnh thêm nặng, chết. 


94. AN CƯ ĐUỔI NGƯỜI 


Phật ở Xá vệ. Vào một mùa an cư, Ni 
Thâu la nan đà lúc đầu cho một cô khác ở 
chung, nửa chừng xích mích đuổi đi. 


95. BA MÙA DU HÀNH 


Phật ở Xá vệ, ni Thâu la nan đà phạm, bị 
cư sĩ chê bai: "Chim còn có tổ, ngoại đạo cũng 
an cư ba tháng mùa mưa vì sợ dẫm phải côn 
trùng đang mùa sinh sản. Vậy mà các tỳ kheo 
ni thì cá ba mùa xuân hạ đông, lúc nào cũng 
thấy đi ta bà." Phật chế giới. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 137 


96. GIẢI HẠ Ở LÌ 


Phật ở Xá vệ, trong thành có những cư sĩ 
chỉ phát nguyện cúng dường ẩm thực cho các 
tu sĩ trong bốn tháng mùa mưa. Tỳ kheo nỉ 
Sám ma an cư xong vẫn lại tiếp tục đến xin tại 
nhà ấy, bị cư sĩ chê trách. 

97. ĐI CHỖ BIÊN GIỚI 

Phật ở Xá vệ; Nhóm 6 Ni đi đến những 
chỗ biên giới đang có giặc làm phản. Biết vua 
Ba tư nặc thường ưu đãi tu sĩ đệ tử Phật, vì 
giận lây, bọn giặc quấy phá Nhóm 6 Ni cho bõ 
ghét. 

98. ĐI CHỖ NGUY HIỂM (ở trong 
biên giới) 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni đi đến những 
vùng ở trong biên giới đã rơi vào tay bọn phản 
tặc, bị giặc quấy phá (như trên). 

99. THÂN CẬN CƯ SĨ (can ba lần 
không bỏ) 

Phật ở Xá vệ, một tỳ kheo ni phạm tội ở 
chung với cư sĩ làm hạnh xấu, mang tiếng, 
tăng yết ma can ba lần không chịu bỏ. Phật 
chế giới. 


138 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





100. ĐI XEM HOÀNG CUNG : 


Phật ở Xá vệ chế giới, Nhóm 6 Ni ưa vãn 
cảnh xem các nơi danh tiếng, bị cư sĩ chê bai. 


101. LỘ HÌNH TẮM SÔNG: 


Phật ở Xá vệ chế giới. Lục quần tỳ kheo 
ni lộ hình tắm sông suối, dâm nữ trông thấy 
phẩm bình thân hình cô kia xấu, cô này đẹp, 
đi tu quá uống, v.v. Người thì chê rằng giống 
như tặc nữ, dâm nữ, không biết xấu hổ. Mạt 
lợi phu nhân ngbe thế, xin phép Phật để cho 
chư ni được mặc áo tắm, và may áo tắm cúng 
dường. 


102. KHĂN TẮM QUÁ LƯỢNG : 


Khi Phật cho phép ni dùng khăn (áo) tắm, 
Nhóm 6 Tỳ kheo ni dùng khăn quá dài rộng 
tốn vải, tha thướt giống như phụ nữ thế tục. 
Phật chế giới. 

108. MAY Y QUÁ LÂU: 


Phật ở Xá vệ; Thâu la nan đà khéo tay 
may cắt, nhận vải cắt ra để may y tăng già lê 
giùm cho một ni cô. Cắt xong chưa chịu may, 
có ý để cho cô này lui tới nhiều lần, đem theo 
đồ cúng dường cho mình. Sau đó có hỏa hoạn 
xảy ra, vải bay tứ tán. Cư sĩ thấy chê bai. Phật 


SƯ TÍCH GIỚI LUẬT 139 


chế giới không được để vải quá lâu không may 
thành y phục. 

104. NĂM NGÀY KHÔNG ĐOÁI 

(xem y tăng già lê) 

Phật ở Vaisali; Lục quần ni để y tăng già 
lê (đại y) lâu ngày không ngó ngàng tới, bị 
chuột, trùng gậm. Phật chế giới trong vòng 
năm ngày phải xem xét lại y phục. 

105. NGĂN CÚNG TĂNG Y: 


Phật ở Xá vệ, Thâu la nan đà biết cư sĩ 
sắp cúng dường y cho chúng, bèn đến nhà cư sĩ 
bảo, tăng đã có đủ y, không cần cúng thêm 
nữa. Cư sĩ nghe theo, chỉ cúng ẩm thực. 

106. MẶC Y NGƯỜI KHÁC: 

Phật ở Xá vệ chế giới. Một ni cô lấy y cô 
khác vận mà không hỏi chủ, khổ chủ tìm khắp 
không ra tưởng là mất trộm, sau gặp bạn đang 
mặc ởi giữa đường. 

107. CHO Y NGOẠI ĐẠO: 

Phật ở Xá vệ. Có hai sa di đệ tử của Bạt 
nan đà đã thôi tu, một người hoàn tục một 
người theo ngoại đạo, nhưng vẫn lui tới Nhóm 
G6 tỳ kheo ni. Những vị này đem y sa môn mà 


140 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT” 





cho họ; họ mặc ra đường làm những việc phi 
pháp khiến cho người ta nghĩ xấu về tăng đoàn 
của Phật. Phật chế giới. 

108. NGĂN TĂNG CHIA VẢI : 

Phật ở Xá vệ. Thâu là nan đà có nhiều đệ 
tử đang ở xa chưa về kịp; gặp lúc chúng tăng 
sắp chia vải, cô bèn ngăn cản vì sợ đệ tử mất 
phần. 

109. XÚI KHOAN XUẤT V: 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Tỳ kheo ni.đề nghị 
chúng tăng hãy khoan làm phép xuất công đức 
y, để được hưởng lâu năm sự phóng xả. Phật 
chế giới. 

110. XÚI ĐỪNG XUẤT Y: 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni phạm, như trên. 


111. KHÔNG DIỆT TRANH CÃI : 

Phật ở Xá vệ. Ni Thâu la nan đà có tài ăn 
nói, khéo hòa giải các vụ cãi nhau. Các ni cô 
khác đến nhờ Thâu La Nan Đà giải quyết giùm 
một cuộc tranh chấp, nhưng cô này không làm, 
khiến về sau tất cả họ đều hoàn tục vì chán 
cái sự cứ tiếp tục cãi nhau. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 141 


112. CHO NGOẠI ĐẠO ĂN: 
Phật ở Xá vệ chế giới. 
Nhóm 6 Ni tự tay đem thực phẩm cho hai 


sa di đệ tử của Bạt nan đà một đã theo ngoại 
đạo, một hoàn tục. 


Một lần nọ, Phật và tăng chúng được quá 
nhiều thực phẩm do tín đồ dâng cúng; đức Thế 
tôn bảo A nan đem chia bớt cho các hành khất 
và lõa thể ngoại đạo đang đi theo sau tăng 
đoàn. Tình cờ một cô gái lõa thể ngoại đạo 
được tôn giả chia phần bánh gấp đôi kẻ khác. 
Bọn này la lên: “A con nhỏ xinh đẹp đã lọt vào 
mắt xanh của sa môn đẹp trai rồi. Nó được 
chia phần nhiều hơn chúng ta!" 


Ngoại đạo thường theo đoàn đệ tử Phật để 
ăn thực phẩm dư thừa, vì họ không được đồ 
cúng. Một ni cô thấy một ông lõa thể ngoại 
đạo ốm đói, sớt bớt phần ăn của mình cho ông 
ta. Khi được hỏi ai cho đồ ăn, người này nói, 
"Nữ sa môn trọc đầu." Một lõa thể khác nghe 
thế bất bình, chê kẻ đồng đạo ấy không bằng 
con chó còn biết ơn người cho mình ăn. 


Nhân những việc gây tai tiếng kể trên, 
Phật chế giới cấm tỳ kheo ni tự tay đem thức 


149 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


ăn cho ngoại đạo, nếu cần thì để một nơi cho 
họ đến lấy. 


113. ĐỀ NGƯỜI SAI SỬ 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni phạm. Thâu la 
nan đà đến khất thực tại nhà một phụ nữ có 
con nhỏ đang khóc dai, mẹ dỗ hoài không nín. 
Thấy tỳ kheo ni tới khất thực, bà ấy bảo: "Nếu 
cô có cách gì làm trẻ nín khóc, tôi sẽ cho đồ 
ăn." Thâu la nan đà bế đứa trẻ vỗ về ầu ơ một 
lát, đứa bé nín khóc thật, khi ấy bà mẹ mới 
đem thực phẩm ra cúng. 


Lần khác Ni chủ Đại Ái đạo đi qua, bà mẹ 
cũng đang gặp nạn con khóc, bèn gọi bà vào 
nhờ dỗ giùm. Ni chủ nói, "Đó không phải việc 
làm của sa môn.. 

Bà mẹ nói, "Thế sao hôm kia có người nữ 
sa môn như bà đã dỗ được thằng bé nín khóc?” 
Ni chủ trở về bạch Phật, đức Thế tôn chế giới. 

114. XE CHÍ ĐÁNH SỢI 

Phật ở Xá vệ; Nhóm 6 Ni tự tay xe chỉ 
đánh sợi, cư sĩ trông thấy phẩm bình: "Các cô 
sa môn Thích nữ sinh hoạt giống như những 
phụ nữ tê gia nội trợ." Phật chế giới. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 143 


115 KHÔNG HỎI NĂM, NGỒI 
(trên giường, ghế nhà cư sĩ) 

Phật ở Xá vệ; Thâu la nan đà đi đến nhà 
một phụ nữ quen biết, mặc y phục đeo nữ 
trang của bà ấy rồi nằm trên giường trong lúc 
bà bỏ ra vườn sau. Người chồng về tưởng là vợ, 
khi biết là ni cô ông ta mắng cho một trận 
đuổi ra. Phật chế giới. (Khác giới số 8ð ở trên, 
"tỳ kheo ni tới chỗ lạ tự trải đồ nằm", giới này 
là "đến nhà cư sĩ quen biết mà tự tiện nằm") 

116. KHÔNG TỪ MÀ ĐI 

Lúc Phật ở Xá vệ, nhiều ni đi đến thành 
Câu tát la ngủ đêm trong nhà cư sĩ xong, sáng 
sớm không nói mà bỏ đi. Sau đó hỏa hoạn xảy 
ra, nhà bị cháy lây không ai cứu, vì cư sĩ cứ 
tưởng còn các tỳ kheo ni ở lại. (Tương tự giới 
điều số 83 ở trên, tỳ kheo ni bỏ đi không nói, 
để trộm vào khiên đồ đạc trong nhà cư sĩ hảo 
tâm.) 


117. TÀ MẠNG CHÚ THUẬT 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni học các chú 
thuật của thế gian, tỉ như các loại bùa ngãi, 
thư phù yếm đảo... Phật cấm. 





_144 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


118. DẠY NGƯỜI CHÚ THUẬT” 


Như trên, Nhóm 6 Ni đem chú thuật thế 
gian và ngoại đạo mà dạy cho cư sĩ. Phật cấm. 


119. ĐỘ NGƯỜI CÓ THAI 


Phật ở Xá vệ, Tỳ kheo ni Bà La độ nhằm 
một phụ nữ đã có bầu, cho thọ giới cụ túc xong, 
ni cô sinh ra một đứa bé và ăm nó theo để 
khất thực, bị cư sĩ chê bai. 

120. ĐỘ NGƯỜI CON BÚ 

Phật ở Xá vệ. Có tỳ kheo ni độ cho một 
phụ nữ có con còn bú, để lại nhà. Bà mẹ thọ cụ 
túc giới xong, đứa con ở nhà khóc lóc vì khát 
sữa, gia đình chồng bèn đem tới chùa để mẹ nó 
cho bú. Phật chế giới. 


121. ĐỘ CHƯA ĐỦ TUỔI 


Lúc Phật ở Xá vệ, các tỳ kheo ni độ cho 
những thiếu nữ dưới 18 tuổi chưa biết gì đã cho 
cao tóc thọ giới. Khi đi ra, những vị này không 
có uy nghi, xử sự không khác gì thế tục, bị cư 
sĩ chê bai. Phật chế giới không được cho thiếu 
nữ dưới 18 tuổi thọ giới cụ túc. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 145 - 





122. KHÔNG HAI NĂM HỌC 

Phật ở Xá vệ; các tỳ kheo ni độ cho thiếu 
nữ cứ đúng 20 tuổi bèn cho thọ cụ túc giới. Vì 
họ không được dạy về uy nghỉ, v.v. nên cũng 
không khác gì người thế tục. Phật chế giới 
phải đủ 20 tuổi, và phải dạy uy nghi giới pháp 
rồi mới được cho thọ cụ túc. 

123. KHÔNG HỌC SÁU PHÁP 

Phật ở Xá vệ nhóm tăng chế giới: tỳ kheo 
ni độ gái 18 tuổi phải cho học giới (sa di nì), 
và hai năm học sáu pháp (thức xoa ma na) để 
xét nghiệm về thân và tâm họ, coi có đủ tư 
cách để thọ giới cụ túc không cái đã. 

124. ĐỘ KHÔNG HỎI TĂNG 

Phật ở Xá vệ; có Tỳ kheo ni độ gái đủ tuổi 
thọ cụ túc, có cho học giới và sáu pháp, nhưng 
khi trình ra trước chúng tăng thì những người 
này bị thọt chân, chột mắt, điếc, què...không 
đủ thân tướng, làm mất mặt đoàn thể. (nếu 
những vị này ham tu, chỉ nên cho thọ giới bồ 
tát xuất gia thì những vị thầy khỏi phạm giới.) 


125. ĐỘ GÁI CÓ CHỒNG 


Phật ở Xá vệ; các Tỳ kheo ni độ cho phụ 
nữ đã kết hôn, vội cho thọ cụ túc, trong khi họ 


146 | SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





còn mang nhiều tập tục xấu của thời còn tại 
gia. Do vậy Phật chế giới, phụ nữ đã kết hôn 
thì phải đợi đến 12 năm học pháp để "đoạn 
tâm tương tục" mới được thọ cụ túc. 


126. ĐỦ NĂM THIẾU PHÉP 


Cũng như giới 124, chỉ khác trường hợp 
này là độ cho gái có chồng: dù đã ở chùa đủ 12 
năm nhưng thiếu khả năng về nhiều mặt. Do 
vậy phải trình cho chúng tăng khi muốn độ 
người nào, để khỏi vì "tình cảm riêng" và 
quen con mắt" mà độ cho những người không 
đủ tiêu chuẩn, và cho thọ giới cụ túc. 


127. ĐỘ CHO NGƯỜI XẤU (dâm nữ, 
tặc nữ) 


Phật ở Xá vệ; có tỳ kheo ni độ cho đâm nữ 
xuất gia. Những người trước kia từng ra vào 
xóm điếm quen biết cô này, trông thấy "nàng" 
đã cạo tóc thành ni cô bèn tưởng rằng nữ xuất 
gia toàn là người như vậy. 

128. ĐỘ KHÔNG NUÔI DẠY 

Phật ở Xá vệ; Ni bà An ổn độ nhiều đệ tử 
không dạy dỗ, các cô này đi ra mất uy nghị, 
thiếu tư cách, hỏi các cô đệ tử ai, họ xưng tên 
thầy mình là "Ni bà An ổn." Phật chế giới 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 147 


muốn độ người, thầy phải đủ khả năng nuôi đệ 
tử bằng tài thí pháp thí. 

129. KHÔNG NƯƠNG TỰA THẦY 

Phật ở Xá vệ; tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử 
chọ thọ cụ túc giới xong thả cho đi khấp, 
không học giới pháp, uy nghị... bị đời chê 
trách. Phật chế giới tỳ kheo ni sau khi thọ giới 
phải nương thầy hai năm. 

130. KHÔNG PHÉP, LÀM THẦY 

Phật ở Xá vệ, có những tỳ kheo ni không 
biết gì cũng độ đệ tử nên thầy trò cùng dốt 
nát, thiếu uy nghi. Phật chế giới, tỳ kheo ni 
muốn độ đệ tử phải đánh lễ tăng chúng, xin 
phép; tăng cho mới được độ. Tăng xét thấy vị 
ấy có đủ khả năng nuôi và dạy đệ tử thì mới 
yết ma cho độ chúng. 

131. THIẾU HẠ LÀM THẦY 


Phật ở Xá vệ. Có nhiều ni mới thọ cụ túc 
giới không lâu đã độ đệ tử, nên không biết dạy 
dỗ. Phật chế giới, tỳ kheo ni phải đủ 12 hạ 
mới được làm thầy độ chúng. 

132. ĐỦ HA, TĂNG KHÔNG CHO 


Phật ở Xá vệ, có tỳ kheo ni tu lâu, đủ hạ 
nhưng tăng xét thấy vị ấy không đủ khả năng 


148 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


để độ người, nên không cho nhận đệ tử. Phật 
chế giới, dù đã đủ hoặc trên 12 hạ, cũng phải 
có phép tăng mới được độ người. (Giới này 
tương tự giới số 130 trên kia. Giới 130 cấm độ 
người là nhắm hạng thầy đốt nói chung, bất kể 
đủ tuổi hạ hay không. Giới này nhắm hạng 
thầy tự cho mình đã tu lâu, dư tuổi hạ nhưng 
thiếu năng lực mà vẫn tự tiện độ chúng.) 


133. HỦY BÁNG KHÔNG CHO 


Phật ở Xá vệ. Sau khi Phật chế giới muốn 
độ người phải xin tăng cho phép. Có những vị 
khi tăng làm yết ma tuyên bố không cho phép 
họ độ đệ tử, bèn hủy báng chúng tăng, nói có 
tham sân si sợ, kẻ cho người không. Phật chế 
giới không được hủy báng. 


134. ĐỘ KE CÓ CHỦ 


Phật ở Xá vệ; có tỳ kheo ni độ cho những 
cô gái đang ở dưới sự giám hộ của cha mẹ, 
hoặc chồng, hoặc chủ... của họ. Khi những 
người này trốn đi xuất gia, thì chồng, chủ, cha 
mẹ họ đến bắt về, gây sự huyên náo. Phật chế 
giới cấm độ cho những người không có phép 
cha mẹ, chồng, chủ... cho xuất gia. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 149 


——________—_—_———-n———————————-—- 


135. ĐỘ KÈ ĐANG YÊU 

Phật ở Xá vệ, có tỳ kheo ni độ nhằm gái 
đang thất tình, vào chùa hay cáu kính sầu 
muộn. Phật chế giới này bắt buộc trước khi độ 
người, phải biết rõ lai lịch họ, tìm hiểu nguyên 
nhân gì khiến họ muốn xuất gia. 


136. GẠT THỨC XOA HỌC 


Phật ở Xá vệ. Thâu la nan đà bảo một 
thức xoa hãy bỏ cái này học cái này, rồi ta sẽ 
độ cho thọ giới. Kẻ kia nghe lời, nhưng rốt 
cuộc Thâu la nan đà cứ lần lửa không độ cho 
thọ cụ túc giới, cốt để cô này lui tới cúng 
dường cho lâu. Cô phiền não, oán trách Thâu 
la nan đà. Phật chế giới. (Nếu không vì y thực, 
mà chỉ vì muốn thử tâm kiên cố của người ấy 
đối với đạo, thì chắc không phạm giới này.) 

137. GẠT THỨC XOA Y 

Phật ở Xá vệ; cũng cô Thâu la nan đà báo 
một ni cô đem y cúng ta, ta sẽ cho thọ giới, rốt 
cuộc Thâu la nan đà nhận y mà không cho thọ. 
Phật chế giới. 

138. DƯỚI MƯỜI HAI THÁNG 

Phật ở Xá vệ, Ni bà An ổn độ đệ tử thật 
nhiều mà không dạy xuể, họ đi ra thiếu tư 


150 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 
J——. CC. -7 7C CC CÔ 0 9.09) T0Ỷ 


cách, mất uy nghi...Phật chế giới, độ người này 
sau mười hai tháng mới được độ người khác. 
(mỗi năm chỉ được độ một người). 


139. ĐỂ CÁCH MỘT ĐÊM 


Phật ở Xá vệ; Ni chúng độ người thọ cụ 
túc xong, cách đêm mới qua bạch tỳ kheo tăng. 
Phật chế giới cho ni thọ cụ túc xong phải qua 
bạch chúng tăng cùng trong ngày ấy, không 
được để cách đêm. (thiếu cung kỉnh) 


140. KHÔNG THỌ GIÁO THỌ 


Phật ở Xá vệ; có nhiều tỳ kheo ni vào 
ngày bố tát không đến tỳ kheo tăng nhận sự 
chỉ giáo. Phật chế giới này. 


141. KHÔNG CẦU GIÁO THỌ 


Phật ở Xá vệ; có nhiều ni không đến tăng 
cầu sự chỉ giáo vào ngày bố tát. (Phạm điều 6 
trong 6 kỉnh pháp.) 


142. KHÔNG CẦU TỰ TỨ 


Lúc ở Xá vệ, Phật đã dạy tỳ kheo ni xong 
hạ phải sang bạch tăng cầu ba sự tự tứ, song 
có nhiều vị không chịu sang. Phật chế giới 
này. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT —— 1B1 


143. AN CƯ KHÔNG TĂNG 


Phật ở Xá vệ; có tỳ kheo ni an cư ở chỗ 
không có chùa tăng nên không có chỗ y chỉ cầu 
giáo thọ, xong hạ cũng không có thầy để trình 
bày ba việc tự tứ thấy nghe nghi. Phật cấm ni 
an cư một nơi cách quá xa chùa tăng (nhưng 
quá gần thì cũng không tốt lắm). 

144. KHÔNG THƯA MÀ VÀO 

Phật ở Xá vệ; có một tỳ kheo ni giao thiệp 
rộng qua đời, ni chúng thiêu xác xong đem di 
cốt vào trong vườn Cấp cô độc mà xây tháp, 
ngày ngày thay phiên nhau đến thắp hương 
đốt trầm dâng hoa cúng nước, khóc lóc làm cho 
chúng tăng tọa thiền mất thanh tịnh. Cư sĩ các 
nơi trông thấy chỗ thờ trang nghiêm, không 
hay biết gì cũng bắt chước kéo nhau tới cúng 
dường lễ bái như lễ tháp Phật. Một hôm một 
vị la hán khách tăng dẫn đồ chúng đi ngang 
vườn Cấp cô độc, trông thấy cảnh đập dìu ấy 
cũng tưởng là tháp thờ Răng Phật hay Móng 
tay Phật gì ấy, nên sì sụp lễ bái. Tôn giả Ưu 
ba li đang tọa thiển gần đấy thấy vậy lên 
tiếng: "Huynh có biết tháp ai đấy không mà 
lạy?" 


159 SỰ TÍCH GIÓI LUẬT 


VỊ La hán vỡ lẽ ra là tháp của một n1 cô, 
bèn bảo đệ tử tới đập phá, liệng ra ngoài cổng 
chùa. Trước khi cùng đồ đệ ra đi, ông đến bảo 
tôn giả Ưu ba ly hãy đề phòng, sắp có đại nạn. 
Quả nhiên lúc các ni cô canh giữ chạy về chùa 
ni trình bày tự sự, toàn thể ni chúng mang gậy 
gộc kéo đến. Tôn giả Ưu ba ly đang nhập định 
Diệt thọ tưởng, ngồi bất động như cái thây 
chết. Được các ni canh tháp cho biết do ông 
này mà tháp bị đập phá, các tỳ kheo ni lấy đá 
chọi, gậy gộc quất túi bụi vào người tôn giả, 
nhưng ngài không hề hấn gì, vì đã dứt hết cảm - 
giác trong lúc nhập định. Tỳ kheo ni hành 
hung tôn giả cho hả giận xong, kéo nhau về 
chùa. Khi tôn giả xuất định trở về trú xứ, các 
tỳ kheo trông thấy y trên người ngài rách như 
xơ mướp, thân tàn ma dại, hỏi ra biết ngài đã 
bị các ni cô hành hung, họ tức giận bảo nhau: 
"Bất quá thì đừng cúng dường cung kính chúng 
ta cũng được rồi, làm gì mà đánh anh em một 
cách tàn nhẫn đến thế?" 


Họ quyết định từ nay cấm cổng không cho 
bất cứ bà ni nào bén mảng vào vườn Cấp cô 
độc. Ni chủ Đại ái đạo đến thăm Phật cũng bị 
từ chối không cho vào vườn. Nhiều ngày không 
thấy bà di mẫu đến thăm, đức Thế tôn hỏi tôn 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 153 


giả A nan mới biết đã xảy ra cớ sự. Ngài bèn 
nhóm tăng chế giới: Từ nay chư ni muốn vào 
chùa tăng phải bạch trước để xin phép. Vị tăng 
giữ cổng nên hỏi, "Các cô không mang theo 
dao búa gậy gộc đấy chứ?” Khi họ trả lời là 
"không" mới cho vào. 


145. MẮNG TỲ KHEO TĂNG 


Các ni cô như trên, hôm sau vào thành 
khất thực, gặp tôn giả Ưu ba ly đang ôm bát 
đi, họ mắng nhiếc: "Chính lão thầy chùa kia là 
kẻ đã xúi giục phá tháp chúng ta. Thật là kẻ 
dã man tàn nhẫn vô nhân đạo." Các tỳ kheo 
về bạch Phật, Phật chế giới. 

146. TRÁCH MẮNG NI CHÚNG 

Phật ở Câu diệm di. Tỳ kheo ni Ca La ưa 
cãi nhau với người, ai can cô còn mắng lại. 

147. MỔ NHỌT KHÔNG THƯA 

Phật ở Thích sí sấu, vườn Ni câu luật. Tỳ 
kheo ni Đạt đà Ca tì la nhờ người nam mổ xẻ 
ung nhọt, khi chạm xúc thân thể mềm mại của 
cô, người ấy nổi tâm xấu toan phá phạm hạnh. 
Ni cô hô hoán lên. Các vị ni khác quở trách Ca 
tì la rồi bạch đức Thế tôn. Phật dạy, phải bạch 


154 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





chúng trước mới được để cho nam y sĩ mổ xẻ 
băng bó ung nhọt trên người. 


148. ẤN XONG ĂN NỮA 


_ Phật ở Xá vệ, có cư sĩ đến thỉnh ni chúng 
hôm sau về nhà thọ trai. Đêm ấy cả nhà cư sĩ 
thức để làm các thứ cúng dường. Hôm sau gặp 
ngày lễ hội, chùa được thập phương mang 
nhiều đồ đến cúng, chư ni ăn trước ở chùa xong 
mới ôm bát đến nhà cư sĩ thọ thực. Vì đã no 
bụng nên họ không thể ăn thêm gì nhiều; cư sĩ 
thấy họ ăn một cách thờ ơ nên lấy làm buồn 
bã. Những vị thiểu dục quở trách và bạch 
Phật. Phật chế giới, đã nhận mời ăn thì không 
được ăn trước. 

149. GANH TỊ VỚI THẦY 

NÑi An ổn đến nhà một cư sĩ được nhiều đồ 
cúng, trở về khen với đệ tử Đề xá: "Cư sĩ ấy 
thật là tốt bụng, nhiệt tâm." 

Ni đệ tử bảo: "Họ chỉ tốt bụng, nhiệt tâm 
đối với thầy mà thôi; đâu có đạo tâm gì." 

150. HƯƠNG LIÊU XOA THÂN 

Phật ở Xá vệ; Nhóm 6 Ni phạm; cư sĩ 
nghe mùi thơm của hương liệu (nước hoa, v.v.) 
toát ra từ thân thể các ni cô, chê bai là "giống 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT: 155 


như dâm nữ." Vì ở đời, kế xức nước hoa là cốt 
để dụ cho người khác phái ngửi mùi thơm mà 
bị thu hút đến nơi mình; đôi khi vì thế mà họ 
nổi tâm xấu và có phản ứng bất lương. Phật 
cấm. 


151. DẦU MÈ XOA THÂN 


Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni phạm. Thoa 
"Dầu mè" cũng như ngày nay xức kem dưỡng 
da vậy; đều là những kiểu cách làm dáng của 
bọn ăn không ngồi rồi, dư tiền lắm của xưa 
cũng như nay, luôn nghĩ cách trau chuốt cái 
thây xú uế. 

152. BẢO ĐỒNG GIỚI XOA 


Phật ở Xá vệ; Nhóm 6 Ni phạm, như trên, 
nhưng thay vì tự mình làm thì lại nhờ tỳ kheo 
ni khác xoa, còn tệ hơn nữa vì làm cho hai 
người mất thì giờ. (Hoặc có thể không thoa dầu 
mè để trang điểm mà xức dầu cạo gió thường 
xuyên cũng không tốt, vừa mất vệ sinh, mất 
thì giờ, tạo cho cơ thể có thói quen xấu. Trừ 
phi trúng gió quá nặng.) 


153. BẢO THỨC XOA XOA 


Như trên, nhưng sai thức xoa là kẻ dưới 
mình về khía cạnh "thâm niên" trong đạo. Họ 


156 _ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


có thể vì nể mà phải giúp, nhưng không vui vẻ 
lắm. 

154. SA DI NI XOA 

Như trên, xem từ số 151. 

155. BẢO PHỤ NỮ XOA 

Như trên, xem từ số 151. 

156. MẶĂC QUẦN LÓT ĐỘN 

Phật ở Xá vệ chế giới. Thâu la nan đà đi 
khất thực thấy các phụ nữ mặc quần độn cho 
mông nở, eo thắt... về bắt chước. Phật cấm chỉ. 

157. SẮM ĐỒ TRANG ĐIỂM 

Phật ở Xá vệ; Nhóm 6 Tỳ kheo ni phạm, 
bị cư sĩ chê bai "giống dâm nữ." 

158. MANG GIÀY CẦM DÙ 

Phật ở Xá vệ; Nhóm 6 Ni phạm, bị đời 
mai mỉa. Phật chế giới cấm. 

159. KHÔNG BỆNH NGỒI XE 

Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni phạm, bị cư sĩ 
chê bai "giống như dâm nữ”. (Ngày xưa, xe 
cũng như kiệu, đều do người kéo. Phần nhiều 
chỉ có hạng quan quyền, trưởng giả và gái mãi 
dâm giàu có mới xử dụng phương tiện giao 


_ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 1517 


thông đất tiền và phong kiến này). Do vậy 
Phật chế giới cấm ngồi xe. 

160. KHÔNG MẶC ÁO LÓT 

Phật ở Xá vệ chế giới. "Tăng kỳ chỉ" là áo 
che ngực, nách, eo của phụ nữ. Nhóm 6 Ni vào 
thôn xóm, không mặc tăng kỳ chỉ, y ngoài bị 
gió bay để lộ nách, ngực. Cư sĩ chê cười. Phật 
chế giới, vào xóm phải mặc tăng kỳ chi bên 
trong đại y (tăng già lâ.) 

161. TỐI ĐẾN NHÀ NGƯỜI 

Phật ở Xá vệ chế giới. Nguyên do vì Thâu 
la nan đà tới nhà một cư sĩ vào buổi tối, lúc về 
không nói với chủ nhân, khiến nhà ấy bị trộm 
lên vào lấy đồ đạc mang đi. 

169. TỐI MỞ CỔNG CHÙA 

Lúc Phật ở Xá vệ, Nhóm 6 Ni tối mở cổng 
chùa đi ra không dặn, để trộm vào vơ vét tài 
sản của nI. 

163. TRỜI LẶN ĐỂ CỔNG 

Phật ở Xá vệ; Nhóm 6 Ni vào lúc mặt trời 
lặn mở cổng ởi ra, đúng vào lúc một kẻ cướp 
vượt ngục đang tìm đường thoát, gặp cửa mở 
bèn lén vào. Khi quan quân truy lùng hỏi, các 


158 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





ni đều bảo không thấy ai vào chùa. Họ vẫn 
nghi, lục soát một hồi quả nhiên bắt được tên 
cướp đang trốn trong chùa, bèn chê trách chùa 
dung chứa giặc. Hỏi ra là do Nhóm 6 Ni trời 
lặn đã ra đi để cổng mở. Phật chế giới. 

164. KHÔNG CÓ AN CƯ 

Phật ở Xá vệ chế giới. Nhiều ni cô du 
hành cả bốn mùa, bị cư sĩ chê trách đến tai 
Phật. Phật chế, ni phải an cư ba tháng mùa 
mưa phần trước (tiền an cư, tức từ ngày rằm) 
hoặc phần sau (hậu an cư, tức từ 16 trở đi) 
Xem giới số 95. 

165. ĐỘ NGƯỜI THƯỜNG XUẤT 


Phật ở Xá vệ; có tỳ kheo ni độ cho những 
người bị chứng bệnh thường rỉ chảy đại tiểu 
tiện, mũi dãi...thọ cụ túc giới. Phật cấm. 

166. ĐỘ NGƯỜI HAI HÌNH 

Phật ở Xá vệ. Có tỳ kheo ni độ cho kể có 
hai căn (bán nam bán nữ), nghĩa là lúc giao 
thiệp với nữ thì họ giống nam, lúc giao thiệp 
với nam thì họ giống nữ. Phật cấm. 

167. ĐỘ NGƯỜI NHẬP MỘT 

Phật ở Xá vệ; tỳ kheo ni độ cho kể hai 
đường đại, tiểu nhập một. Phật cấm. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 159 


DỊ tật này có ba trường hợp như sau: 


Một là âm đạo nhập một với trực tràng, 
thì kinh nguyệt và phân cùng xuất từ một chỗ. 


Hai là âm đạo và đường tiểu tiện nhập 
một; thì kinh nguyệt và tiểu tiện chảy theo 
một đường. Hai trường hợp này thường do bẩm 
sinh. 


Ba là đối với những phụ nữ đã sinh con, 
thì ngày xưa lúc chưa có phẫu thuật khâu vá, 
có thể có trường hợp lúc sinh nở âm đạo bị 
rách thông lên trên là đường tiểu và dưới: là 
-hậu môn, trở thành cả ba đường nhập một, 
khiến cho đại, tiểu và bất tịnh cùng xuất từ 
một chỗ. 

168. ĐỘ NGƯỜI NỢ, BỆNH 

Phật ở Xá vệ. Bấy giờ có tỳ kheo ni độ 
người đang mắc nợ, bị chủ nợ tới đòi, kêu réo 
chửi rủa, mắng lây cả ni chúng, gây huyên náo 
trong chùa. Lại có người độ cho ké có bệnh 
kinh niên, các cô khác phải săn sóc bệnh nhân 
tối ngày không có thì giờ hành đạo. Phật chế 
giới cấm độ cho những người đang mắc nợ và 
có bệnh khó dứt. 


_160 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





Xuất gia là việc của bậc thượng nhân, cốt 
để kế thừa Phật pháp chứ không phải để trốn 
nợ, tìm chốn an thân, hoặc mượn đạo tạo đời. 
Công việc cao cả ấy không thể được đảm 
nhiệm bởi những thành phần bất túc. Bởi vậy 
nếu muốn chánh pháp được truyễển thừa, thì 
phẩm chất của người xuất gia cần được chú 
trọng hơn là số lượng. 

169. HỌC NGHỀ BÓI TOÁN 

Phật ở Xá vệ chế giới; Nhóm 6 Ni phạm. 
"Thuật số” là một trong những tà mạng Phật 
cấm. Ngay cả phật tử tại gia còn không được 
sống bằng nghề bói toán, huống chi xuất gia. 

170. DẠY NGHỀ BÓI TOÁN 

Như trên. Lục quần tỳ kheo ni dạy cho cư 
sĩ cách coi hướng đất, ngày giờ tốt xấu, v.v., bị 
Phật cấm. 

"Chánh pháp niệm xứ” quyển 48 nói xuất 
gia có 13 việc chướng ngại hành đạo. 

1. Nói nhiều. 

2. Chữa bệnh. 
ở. Hội họa. 
4 


. Đờn ca xướng hát làm thơ ngâm vịnh. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 161 


S. Chiêm tỉnh (xem thiên văn). 

6. Đoán điểm triệu (bói toán). 

7. Tham TT 

8. Ưa của báu (vàng bạc, đá quý; chơi đồ 
cổ, sưu tập tem cò, v.v.). 

9. Thân cận quyền quý. 

10.HI vọng được mời. 

11.Không cầu học chánh pháp. 

12.Xã giao rộng. 

13.Ở chung với người xấu. 

171. BỊ ĐUỔI KHÔNG ĐI 

Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 tỳ kheo phạm. 

172. HỎI KHÔNG XIN TRƯỚC 


Phật ở Xá vệ; Ni An ổn đến một tỳ kheo 
hỏi nghĩa kinh luật, vị này không đáp ngay 
được, đâm ra hổ thẹn. Phật chế giới muốn hỏi 
tỳ kheo nghĩa lý cần phải bạch trước. 


Pháp không phải lúc nào cũng nói được và 
bạ đâu nói đó. Người hỏi pháp cần có tâm 


162 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


khiêm hạ cầu thỉnh, để thầy tùy thời, tùy chỗ, 
tùy người và tùy pháp mà giải thích. 

173. ĐI ĐỨNG XÚC NÃO 

Phật ở Xá vệ chế giới này. Do Nhóm 6 tỳ 
kheo phạm. Những vị này muốn xúc não người 
đang ở chung, bèn ở trước mặt họ mà đi đứng 
nằm ngồi để quấy rối. Xem thêm giới số 92 ở 
trên, quấy rối người ở chung bằng cách hỏi 
nhau nghĩa lý kinh luật. 

174. XÂY THÁP CHÙA TĂNG 

Xem sự tích ở giới 144. 

175. KHINH TÂN TỶ KHEO 

Phật ở Xá vệ chế giới; vì có nhiều ni 
không cung kính tân tỳ kheo. 

176. ĐI MÀ LẮC MÌNH 

Phật ở Xá vệ chế giới. Nhóm 6 Ni phạm, 
bắt chước các phụ nữ ở đời, làm dáng lúc đi. 
Phật cấm. 

177. DÙNG ĐỒ TRANG SỨC 

Phật ở Xá vệ chế giới; Nhóm 6 Ni phạm 
(đeo đồ trang sức của phụ nữ). 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 163 


178. BẢO NGOẠI ĐẠO XOA 


Phật ở Xá vệ chế giới; khi một tỳ kheo ni 
có em gái đang tu theo ngoại đạo đến thăm, cô 
này nhờ xoa bóp vì Phật đã cấm ni và nữ phật 
tử xoa. (Xem các giới từ số 150 đến 155.) 


" 


Phần năm 


TÁM PHÁP HỐI QUÁ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 167 


Tám pháp "hối quá" dịch âm là Ba la đề 
đề xá ni, dịch nghĩa là "đối tha thuyết" hay 
"Hướng bỉ hối" là khi phạm thì cần đối trước 
một vị khác mà sám hối về việc quấy mình đã 
làm để được thanh tịnh. Tám pháp ấy là 
không bệnh mà do lòng tham ăn, đi xin một 
trong tám thứ: Tô, dầu, mật, đường tán, sữa, 
lạc, cá, thịt. 


Cả tám pháp đều do Lục quần Ni phạm 
đầu tiên, bị cư sĩ chê bai, Phật chế giới. 


Trong tám thứ, ba thứ tô, sữa, lạc đều là 
những thực phẩm chế biến từ sữa. (Sữa tươi từ 
bò cái gọi là nhũ, từ nhũ có lạc, từ lạc có sinh 
tô, từ sinh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ.) 
Cùng với đường, mật, dâu thành sáu thức ăn 
có tính chất dinh dưỡng cao, người xuất gia chỉ 
nên xem như thuốc chữa bệnh. Cá, thịt thì liên 
hệ đến sinh mạng của loài khác, dù nói gì đi 
nữa (như nói nguyên thủy Phật cho phép ăn 
năm thứ tịnh nhục, vân vân) thì ăn vào cũng 
thương tổn tâm từ, mắc nợ máu thịt khó mà 
giải thoát. Trừ phi bị bệnh kinh niên cần phải 
ăn, hoặc không có thực phẩm nào khác, thì 
không nói. (Như ở Tây tạng, trên núi cao rất ít 
rau cỏ mọc được, tu sĩ hầu hết theo đại thừa 


168 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





giáo mà không ăn chay. Khi sang tây phương, 
ngài Dalai lama vị Phật vương xứ Tây tạng lưu 
vong, một hôm trông thấy người ta đang cắt cổ 
gà để thết đãi, ngài từ chối dùng đĩa thịt gà 
hôm ấy mặc dù không có món ăn nào khác 
ngon hơn. Từ đấy ngài ăn chay hoàn toàn như 
người Trung quốc và Việt nam, nhưng sau 12 
tháng ngài lâm bệnh vàng da rất nặng, bác sĩ 
bảo ngài phải kiêng sữa, đậu phụng và phải 
trở lại ăn cá thịt mới khỏi bệnh. Tuy không 
trường trai được, mà ngài vẫn luôn tán thán 
việc ăn chay là hoàn toàn hợp lý, và cứ đến 
mỗi kỳ đại lễ của Tây tạng và khi nhập thất 
thì ngài lại dùng chay.) 


Nếu không bệnh mà ăn các thứ trên, thì 
có thể sinh bệnh thừa chất đường, chất mỡ 
(gọi là chứng thừa cholestérol trong máu, gây 
ra nhiều chứng khó chữa như xơ cứng động 
mạch, tiểu đường, vân vân). Hoặc nếu may 
mắn không bệnh (vì lá gan còn hoạt động tốt) 
thì người cũng mập phì rất khó coi. Thứ nữa là 
ăn quen chất béo ngọt thì sinh cái tật tham vị 
ngon, đưa đến tình trạng đọa lạc biết ngày nào 
mới ra khỏi biển khổ sinh tử ? 


Phần súu 
MỘT TRĂM PHÁP 
CHÚNG HỌC 


_ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 171 


Phần này thuộc về uy nghi chánh hạnh, 
thuộc loại tội nhẹ nhất trong năm thiên, 
nhưng bản chất cũng đưa đến phiền não. Lại 
nữa những giới này thuộc về "già tội" không 
phải 'tánh tội như sát đạo dâm vọng. Trong 
khi các tội trọng thuộc hai thiên đầu khó 
phạm mà dễ giữ, thì trái lại các tội thuộc thiên 
này rất dễ phạm, khó giữ. 

Trong 100 pháp chúng học, điều thứ 14 
(lắc thân mà đi) trùng với Ba dật đề 176; số 49 
(đại tiểu trên cỏ tươi) trùng với Ba dật để 77. 
Còn lại 98 điều giống như giới bản của tỳ 
kheo. 

Các giới điều trong thiên này đều do Lục 
quần phạm trước, bị cư sĩ chê trách nên Phật 
chế giới. Có thể tóm thâu vào bảy mục: 


1. Về y phục 

gồm 8 giới, từ số 1 đến số 8 như sau: 

Nội y tế chỉnh, năm y tế chỉnh, không vắt 
trái y mà đi, và ngồi; quấn y nơi cổ mà ổi, và 
ngồi, trùm đầu mà đi, ngồi nhà cư sĩ. 

2. Uy nghỉ đi đường 

gồm 12 điều, từ 9-17 và 93-95 như sau: 


172 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Không lò cò vào, ngồi nhà cư sĩ, không 
ngôi xoạc đùi; không chống nạnh vào, ngồi nhà 
cư sĩ, không lắc thân vào, ngồi nhà cư sĩ, 
không vung tay vào, ngồi nhà cư sĩ.- Không 
dắt tay nhau, trèo cao quá đầu, xâu đãy y vào 
đầu gậy mà vác. 


3. Tác phong lúc đến nhà cư sĩ 

gồm 8 điều, từ 18-25 như sau: 

Khéo che mình vào, ngồi nhà cư sĩ, không 
liếc ngó vào, ngồi nhà cư sĩ, yên lặng mà vào, 
ngồi nhà cư sĩ, không giỡn cười vào, ngồi nhà 
cư s1. 

4. Tác phong khi ăn uống 

gồm 23 điều, từ 26-48 như sau: 


Chú ý khi ăn, cơm ngang miệng bát, đồ 
ăn ngang bát, cơm canh tương đương, phải ăn 
tuần tự, không moi giữa bát, không tự đòi cơm 
(canh nếu không bệnh), không lấy cơm lấp, 
liếc bát bên cạnh. Để ý nơi bát, không dồn lớn 
miếng, há miệng đợi cơm, không ngậm cơm 
nói, xa ném vào miệng, ăn còn sót cơm, phồng 
má mà ăn, nhai cơm lớn tiếng, hớp cơm mà 
ăn, le lưỡi mà liếm, rảy tay mà ăn, lượm cơm 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 173 





rơi ăn, tay dơ cầm bát, tạt nước rửa chén (vào 
nhà cư sĩ). 


ð. Đại tiểu tiện 

gồm 3 điều cấm, từ 49-51, như sau: 

Đại tiểu hỉ nhổ trên cổ, nước sạch, đứng 
mà đại tiểu. _ | 

6. Tác phong thuyết pháp 

gồm 20 điều, từ 52-59 và 86-92. 


Từ ð2-59 là tám trường hợp không được 
nói pháp cho những người không bệnh mà có 
tác phong thiếu cung kính như sau: 


Vắt áo lên vai, quấn áo nơi cổ, người đang 
_che đầu, người đang trùm đậu, hai tay chống 
nạnh, chân mang đép da, chân mang guốc gỗ, 
người đang cưỡi ngựa. 


Từ 86-92 là bảy trường hợp nói pháp 
không đúng phép tắc, khi người nghe không bị 
bệnh hoạn øì: 


Người ngồi mình đứng, người nằm mình 
ngồi, người ghế mình không, ngồi cao ngôi 
thấp, đi trước đi sau, kinh hành cao thấp, đạo 
và phi đạo. 


174 SỰ TÍCH GIÓI LUẬT 


Từ 96-100 là năm trường hợp cấm thuyết 
pháp vì người nghe thiếu cung kính không bố 
xuống những khí giới đang mang như sau: 


Cầm gậy, cầm kiếm, cầm mâu, cầm dao, 


che dù. 
¡. Kính tháp và tượng Phật 
gồm 26 điều cấm, từ 60-85 như sau: 


Ngủ trong tháp Phật, cất giấu của cải, 
mang đép da vào, cầm dép da vào, đép da 
nhiễu tháp, đi ủng vào tháp, mang giày ủng 
vào, cầm giày ủng vào, ăn uống xả rác, khiêng 
thây đi qua, chôn thây nơi tháp, đốt thây nơi 
tháp, hướng tháp đốt thây, bốn phía hôi tháp, 
giường áo người chết, đại tiểu gần tháp, hướng 
tháp mà tiểu, bốn phía xông hơi, ảnh Phật vào 
cầu, tháp Phật xỉa răng, hướng tháp xỉa răng, 
nhiễu tháp xỉa răng, khạc nhổ hỉ mũi, hướng 
tháp hỉ khạc, duỗi chân trước tháp. Tượng 
Phật phòng dưới mình ở phòng trên. 


Phần bảy 
BẢY PHÁP DIỆT TRÁNH 


_SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 177 


Phần này là bảy phương pháp Phật dạy 
dùng để giải quyết những tranh chấp trong 
tăng chúng, thuộc bốn phạm vi là ngôn, sự, 
mích, phạm. 


"Ngôn tránh" là cãi nhau về pháp và luật. 
"Sự tránh" là cãi nhau về công việc. 
"Mích tránh" là cãi nhau trong lúc tìm lỗi. 


"Phạm tránh" là cãi nhau về phạm tội 
nặng nhẹ. 

Bảy phương pháp đó là: 

1. Hiện tiền tì nỉ 

Đáng cho hiện tiền tì ni, phải cho hiện 
tiền tì ni. 

Phật ở Xá vệ dạy pháp này. Nhân tôn giả 
Ca lưu đà di, một trong Nhóm 6 tỳ kheo, cùng 
nhiều vị đi tắm sông Aciravati. Tôn giả lên 
trước, lấy lộn y của vị khác mặc đi về. Vị kia 
lên sau tìm không thấy y mình mà thấy y của 
Ca lưu đà di bỏ lại, bèn kết cho vị này tội ăn 
trộm, làm yết ma diệt tẩn vắng mặt. Tôn giả 
Ca lưu đà di đến bạch Phật. Phật hỏi tôn giả 
khi lấy y mặc thì tâm nghĩ gì? Tôn giả đáp 
tưởng là của mình nên lấy mặc, thế thôi. Phật 


178 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





dạy thế thì không phạm tội, nhưng lần sau 
phải xem kỹ trước khi mặc. Và đại chúng cũng 
không được phép làm yết ma kết tội kẻ vắng 
mặt. Khi làm các yết ma y chỉ, diệt tẩn, quở 
trách, ngăn đến nhà cư sĩ, yết ma cử tội, v.v. 
cần phải có mặt đương sự, gọi là "hiện tiền tì 
ni.' Pháp diệt tránh này gọi là "hiện tiền tì ni 
diệt tránh", nghĩa là phương pháp dứt tranh 
cãi trong đó cần có mặt đương sự. 

2. Pháp diệt tránh "Ức niệm tì nỉ" 

Đáng cho ức niệm tì ni, phải cho ức niệm 
tì n1. 

Phật ở Xá vệ, Đạp bà ma la làm tri sự, 
chia mền chiếu xấu cho một vị trong Lục quần 
tỳ kheo, vị này tức giận vu khống tôn giả 
phạm giới dâm dục. Phật hỏi tôn giả có như 
vậy không. Tôn giả đáp từ khi xuất gia ông 
chưa từng có tâm niệm ấy dù trong giấc mộng. 
Lục quần cũng xác nhận tôn giả thanh tịnh. 
Phật tuyên bố Đạp bà ma la là bậc a la hán vô 
trước, không còn ý tưởng dâm dục. Nhưng các 
tỳ kheo cứ tiếp tục quấy nhiễu tôn giả bằng 
cách đi theo mà cật vấn: "Ông có nhớ ông 
phạm tội ba la di, tăng tàn... nào không?" và 
tôn giả cứ phải trả lời: “Trưởng lão, tôi không 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 179 


phạm, chớ có cật vấn tôi mãi. Các tỳ kheo 
vẫn theo hỏi dai, tôn giả bạch Phật. Phật cho 
tăng bạch tứ yết ma làm pháp "ức niệm tì nỉ”. 
Yết ma xong thì phải để cho đương sự yên ổn, 
không được theo hồi lần đân. 


Đương sự đủ uy nghi tác bạch: 


"Xin đại đức tăng nghe cho. Tôi tên Đạp 
bà ma la không phạm trọng, các tỳ kheo lại 
bảo tôi phạm, và cứ theo hỏi tôi: “Ông có nhớ 
ông phạm trọng không?" Tôi đã nhớ mình 
không phạm tội, và đã xin các trướng lão chớ 
thường xuyên cật vấn tôi. Thế mà các vị ấy 
vẫn theo vấn nạn không thôi. Nay xin tăng 
cho tôi pháp ức niệm tì ni”. Xin tăng thương 
xót." (nói ba lần) 

Tăng sai một vị làm yết ma nói như trên 
để hỏi ý kiến đại chúng, nếu bằng lòng thì im 
lặng. Hỏi ba lần đều im lặng có nghĩa là yết 
ma đã thành. _ | 


Đau khi yết ma, thì tội ấy không được cử lại. 


Nếu đương sự thực có phạm giới mà làm 
yết ma như trên, thì đó là yết ma phi pháp. 


180 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





3. Pháp diệt tránh "Bất sỉ tì ni" 
Đáng cho bất si tì ni, thì cho bất si tì ni. 


Phật ở Xá vệ; Tỳ kheo Nan đề trong thời 
gian bị bệnh điên cuồng tâm loạn đã phạm 
nhiều tội, mất uy nghi. Về sau khi ông ấy hết 
bệnh, các vị khác vẫn theo hỏi, "Ông có nhớ 
ông đã làm vậy vậy hay không?" Nan đề xấu 
hổ nói: "Trước đây tôi đã phạm nhiều tội vì 
điên cuồng tâm loạn chứ không cố ý. Xin chư 
vị đừng theo hỏi tôi hoài." Các vị khác cứ lân 
đân theo hỏi, đương sự bạch Phật. Phật cho 
bạch tứ yết ma làm pháp "Bất si tì ni" nghĩa là 
xác nhận đương sự đã hết điên, từ nay không 
được nhắc lại những chuyện đương sự đã làm 
trong lúc điên. 


4. Pháp diệt tránh "Tự ngôn tr†" 


Phật ở Chiêm bặc, vào một ngày rằm bố 
tát, tăng chúng nhóm họp đông đủ nhưng đức 
Thế tôn vẫn không thuyết giới. Mãi cho đến 
nửa đêm, Phật vẫn ngồi bất động. Tôn giả A 
nan đến nhắc mấy lân, đức Thế tôn vẫn im 
lặng. Cuối cùng ngài mới dạy rằng, đức Như lai 
không thể nói giới khi mà trong chúng có tỳ 
kheo không thanh tịnh. Khi ấy tôn giả Mục 
_ kiền liên dùng thiên nhãn quán sát và biết kẻ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 181 





phạm giới đang ngồi cách Thế tôn không xa. 
Tôn giả bèn đến túm y vị ấy mà lôi ra khỏi 
pháp đường. Đức Thế tôn dạy: "Mục liên, lần 
sau ông không được làm như vậy, mà phải 
khiến cho kẻ kia khuất phục nhận tội, rồi mới 
làm yết ma cử tội." Từ nay về sau, hãy làm 
pháp "tự ngôn trị' để diệt tranh cãi. 


Luật Tứ phần quyển 48 nói: Phật dạy A 
nan, khi tranh cãi về sự phạm giới tội, thì 
phải dùng ba pháp là "hiện tiên", "tự ngôn" và 
"như thảo phú địa" để giải quyết, không được 
dùng vũ lực mà trị tội. "Tự ngôn" là để cho 
đương sự tự phát lộ tội lỗi của mình rồi mới 
xử. 

5. "Đa nhân ngữ tì nĩ' 


Khi một cuộc tranh chấp trong đó tăng 
chúng chia thành hai phe, thì nên bốc thăm để 
xem bên nào thắng, gọi là đa nhân ngữ. Nếu 
bên đúng pháp số thăm lại ít hơn bên phi 
pháp, thì tăng nên tìm cớ giải tán cuộc họp; 
nếu bên phi pháp biết mình thắng thế cứ ngồi 
h, thì nên sang chùa bên cạnh mời thêm 
những vị như pháp vào họp. 


189 _ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 
—..-. ( AC CO CC 0 CÔ 09 0n 


6. Pháp diệt tránh "Mích tội tướng tì nỉ" 

Phật ở Thích 6í sấu, tỳ kheo Tượng lực ưa 
tranh luận, khi thua bèn nói ngược lại những 
gì đã nói. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy 
tăng hãy bạch tứ yết ma làm pháp "mích tội 
tướng" đối với tỳ kheo ấy. Nghĩa là khi một 
người phạm tội nặng (ba la đi) mà nói dối, thì 
tăng cứ bạch tứ yết ma kết tội ba la di, chờ 
đến khi họ thú tội mới giải yết ma. 

7. Pháp diệt tránh "Như thảo phú địa 
tì nỉ" 


Phật ở Xá vệ, các tỳ kheo nhân một việc 
nhỏ mà gây gỗ chia thành hai phe cãi nhau 
không dứt (một bên là phe của một thượng tọa 
luật sư, phe kia của Luận sư), Phật can không 
được cuối cùng ngài phải bỏ vào rừng an cư với 
một con voi chúa, có bầy khỉ dâng trái cây mỗi 
ngày. Cư sĩ sau đó không đến vườn Cấp cô độc 
để cúng dường nữa vì vắng Phật, chúng tăng 
bèn lên rừng thỉnh Phật trở về. Phật dạy hai 
phe hãy giảng hòa bằng pháp "Như thảo phú 
địa" (trải cỏ che lấp) là một cách xí xóa tất cả 
cho nhau, vì hai bên đều có lỗi. 


Nhân đấy Phật kể câu chuyện để chứng 
minh những kẻ oan gia nhiều đời mà cuối cùng 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 183 


còn sống với nhau được, tại sao tỳ kheo lại 
không hòa nhau để tu học. 


Ngày xưa giữa vua Phạm Chí và vua 
Trường Sinh có mối thù từ nhiều đời kiếp. Vua 
Phạm Chí cất quân sang đánh chiếm nước của 
vua Trường sinh, bắt vua và hoàng hậu đem đi 
xử trảm. Thái tử còn nhỏ được người trung 
thần ấm mang đi thoát được, mai danh ẩn tích 
trở thành một trẻ bụi đời kiếm sống bằng 
nghề hát rong. Một hôm đi ngang hoàng cung 
bây giờ đã bị vua Phạm chí chiếm đoạt, nghe 
giọng hát hay, hoàng hậu của vua Phạm Chí 
bèn gọi đứa trẻ vào cung để mua vui. Đứa trẻ 
được hoàng hậu yêu mến, cho ở luôn trong 
cung cấm. Một hôm xâu ngọc quý của hoàng 
hậu không cánh mà bay mất. Nhà vua, hoàng 
hậu và đình thần đều nghi đứa bé ăn cắp, vì 
ngoài nó ra không người nào được vào ra trong 
cung. Khi bị bắt, đứa trẻ bèn nhận tội ngay 
không chối cãi. Hỏi cung, nó khai ra thêm bốn 
người liên lụy trong vụ này là thái tử, quan tế 
tướng, ông tỷ phú trong thành, và nữ danh ca 
được yêu chuộng nhất. Cả bốn người đều bị bắt 
vào tù. Quan tế tướng hỏi: "Này con, tại sao 
con biết rõ là ta không lấy, mà lại khai ẩu?" 


184 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


Nó bảo: "Vì quan thông minh, đa mưu túc 
trí, thế nào cũng tìm ra manh mối vụ này." 


Thái tử cũng hỏi nó một câu tương tự, nó 
đáp, “Tại vì ngài là con vua, vua sẽ không nỡ 
giết. Không lẽ cha mà lại đi giết con?" 

Ông tỷ phú vào tù gặp nó, bứt đầu bứt tai 
bảo: "Trời đất quỷ thần ơi, sao cháu nỡ nào 
khai oan cho bác vậy?” 

Thì nó tỉnh bơ đáp rằng: "Tại vì bác có 


` TỊ 


thể bỏ tiền ra chuộc mạng để khỏi ở tù. 

Và khi cô ca sĩ khóc lóc hỏi nó, "Em ơi, tại 
sao em nỡ vu khống cho chị lấy xâu chuỗi ngọc 
trong khi chị chẳng biết ất giáp gì?" 


Nó trả lời: "Vì thiên hạ đều hâm mộ chị, 
nên thế nào người ta cũng tìm cách đưa vụ này 
ra ánh sáng càng sớm càng tốt, để cứu chị 
thoát nạn lao tù." 


Quả nhiên sau đó một người đầu đảng 
khét tiếng tài danh về nghề trộm cướp được 
đưa vào khám đường đối chất. Gặp nó, người 
chuyên nghề trộm cướp hỏi: "Trong cung, ngoài 
đức vua, hoàng hậu và bé ra, còn có con vật 
nào được ra vào không?" 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 185 


- "Có một con khỉ thường theo chơi với 
hoàng hậu.. 


Kẻ trộm nổi danh đi về, rồi trở lại đem 
theo vào nội cung một bầy khỉ. Ông cũng xin 
cho đem con khi của hoàng hậu đến. Sau khi 
mượn tạm những xâu chuỗi của các cung nữ 
đang đeo, y phân phát cho mỗi con khỉ một 
chuỗi, rồi tự đeo vào cổ một xâu. Cả bầy khỉ 
đều làm theo y, con nào cũng tròng chuỗi trang 
sức vào cổ. Con khỉ của hoàng hậu trông thấy 
liền bắt chước đi lấy xâu chuỗi ngọc quý nó đã 
ăn cắp ra đeo. Thế là nội vụ đã ra manh mối. 


Khi nhà vua hỏi tại sao nó không lấy cắp 
mà chịu nhận tội, lại khai thêm những người 
vô tội khác. Nó trả lời, "Con chỉ là một tên bụi 
đời, dù con có nói mình không lấy cũng chẳng 
ai tin. Con không có chứng cớ gì để minh oan, 
nếu không nhận tội sẽ bị vua trừng trị. Do vậy 
con cứ nhận đại, rồi khai thêm mấy người mà 
con biết có bị tống vào ngục cũng không sao. 
Họ là những người danh tiếng, có thể nhờ họ 
mà người ta sẽ ra công điều tra vụ án này." 
Vua công nhận thằng bé thông minh, và từ 
đấy càng thêm yêu mến, cho hầu cận luôn bên 
mình. 


186 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





Một hôm theo vua ổi săn lạc giữa rừng 
sâu, cậu bé bây giờ tuổi đã thành niên, đang 
canh cho vua ngủ. Thấy nhà vua ngủ say li bì, 
cậu tuốt gươm khỏi vỏ toan giết để báo thù cho 
cha, nhưng bỗng nhớ lời cha dặn: "Lấy oán báo 
oăn, oán ấy chất chồng; lấy ân báo oán, oán ấy 
tiêu tan” cậu tra gươm vào vỏ. Đúng lúc ấy, 
nhà vua trở dậy kể lại giấc chiêm bao: "Vừa rồi 
ta mộng thấy con vua Trường Sinh đến báo 
mối thù giết cha ngày trước." Cậu bé liền thú 
thực với vua tông tích của mình, vốn là thái tử. 
Nhà vua cảm động, trả lại ngai vàng cho thái 
tử con vua Trường sinh, lại gả con gái cho 
chàng. Mối thù giữa hai nhà từ đấy chấm dứt, 
hai nước láng giêng trở thành bạn hữu. 


Phụ tục : 
NGUỒN GỐC CÁC GIỚI 
ĐƠN ĐỀ (GIỚI BẢN TỲ 
KHEO) 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 189 


Muốn hiểu rõ mỗi giới, ta cần hiểu các dữ 
kiện lịch sử làm căn bản cho giới luật. Sau đây 
xin trích dẫn một số tài liệu về các nguồn gốc 
ấy, rút từ Tứ Phần Giới bổn Duyên khởi sự 
nghĩa của ngài Quảng Mạc đời nhà Minh (thế 
kỷ thứ 14) 


1. Giới tiểu vọng ngữ: 


Do tôn giả Tượng lực phạm đầu tiên. Ông 
có tài biện luận mỗi khi thua thì nói ngược lại, 
chối phăng những điều đã nói. Các tỳ kheo bất 
mãn bạch Phật. Phật chế giới này. 

2. Mắng nhiếc (hủy tỷ ngỡ): 

Do Lục quần tỳ kheo phạm. Phật kể 
truyện thú vật cũng không ưa nói lời mếch 
lòng nó, để khuyến cáo các tỳ kheo. 

3. Lưỡng thiệt: 

Lục quần tỳ kheo phạm, chuyên môn gây 
xáo trộn trong chúng bằng những lời thất 
thiệt. Phật kể chuyện sư tử và cọp mất tình 
thân thiện do sự đâm thọc của anh chôn, để 
khuyên răn các tỳ kheo và chế giới. 


190 — SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


4. Ngủ đêm cùng nhà với nữ: 


Tôn giả A na luật một hôm lỡ đường, ghé 
vào nhà một dâm nữ tá túc. Gặp lúc nguy biến, 
tôn giả phải vận thần thông bay lên hư không 
để thoát. Trở về, tôn giả thuật lại, đức Thế tôn 
nhân đấy chế giới để bảo vệ danh dự cho tăng 
đoàn. 


5. Ngủ quá 3 đêm với người chưa thọ 
cụ: 


Lục quần tỳ kheo ngủ thiếu uy nghi, để cư 
sĩ trông thấy, chê bai. Các tỳ kheo bạch Phật, 
Phật chế giới cấm ngủ chung phòng với cư sĩ. 
Một hôm, trên đường du hóa của Ngài, sa di 
La hầu la phải đứng trong câu vệ sinh suốt 
đêm, vì không đại đức nào dám chứa người 
chưa thọ cụ túc, sau khi Phật chế giới. Phật 
bèn dẫn vào cho ở với Ngài một đêm, và nhóm 
tăng quở trách không có lòng từ ái đối với trẻ 
nhỏ. Rồi Ngài chế lại giới này, cho phép người 
chưa thọ cụ túc được ở chung với tỳ kheo dưới 
3 đêm, khi gặp trường hợp đặc biệt. 


6. Lụng giới với người chưa thọ cụ túc: 

Lục quần tỳ kheo bắt chước kiểu tụng đọc 
của bà la môn, làm cho những vị ưa thanh tịnh 
trầm tư phải khó chịu. Phật chế giới cấm. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 191 


7. Nói tội thô ác của tỳ kheo cho 
người chưa thọ cụ túc: (khi chúng tăng chưa 
yết ma cho nói) 


Lúc Phật ở Linh thứu, có vị tỳ kheo đang 
hành sám, phải .đi sau chót. Lục quần chỉ cho 
cư sĩ xem và kể vị ấy phạm tội như vậy như 
kia, phải làm như vậy như kia. Tỳ kheo có tội 
lấy làm sỉ nhục, .hiền trách Lục quần. Phật 
chế giới. Về sau, khi được tăng sai đi nói tội 
phá tăng của Đề bà đạt đa cho cư sĩ biết, tôn 
giả Xá lợi phất sợ phạm giới. Phật thêm "trừ 
khi tăng saI.” 

8. Thật đắc đạo, cho người chưa thọ 
cụ túc biết: 

Một tỳ kheo ở Bà lý nói cho sa di và cư sĩ 
biết những gì mình đã chứng đắc vượt con 
người. Phật biết được, chế giới cấm nói. 

9. Nói pháp cho nữ nhân quá năm, 
sáu lời: 

Tôn giả Ca lưu đà di kề tai cô dâu mà nói 
trước mặt bà mẹ chồng, bà hỏi: "Ông ta nói cái 
gì thế?" 

Cô dâu bảo, "Nói pháp" 


199 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT' 


- Nói pháp thì sao không nói lớn cho ta 
nghe với, lại đi nói thâm?" 


Câu chuyện tới tai Phật, Ngài bèn chế 
giới cấm nói pháp cho phụ nữ. Phụ nữ khiếu 
nại, Ngài bèn cho nói (pháp) nhưng không 
được quá ð, 6 câu nếu không có nam nhân biết 
điều (có đủ trí khôn để phân biệt phải trái, 
thanh thô) cùng ở đấy. Nếu có, thì cho nói 
nhiều hơn cũng được. 


10. Đào đất: 


Lục quần tỳ kheo tu bổ nhà giảng, đảo 
đất, bị cư sĩ chê vì làm chết côn trùng. Phật 
bèn chế giới. (Các giáo phái ở Ấn độ trước 
Phật giáo cũng kiêng sát sinh còn quá khích 
hơn đạo Phật, như Kỳ na giáo. Giới cấm này 
một phần vì từ bi, nhưng phần lớn hơn là để 
tránh cơ hiểm của ngoại đạo.) 

11. Hoại quỷ thần thôn: 

Một tỷ kheo ở đồng trống tự phá cây. Tất 
cả cây đều có quỷ thần và sinh vật ở, nếu phá 
thì các sinh vật ấy không có chỗ nương. Do 
thần cây khiếu nại, Phật chế giới. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 193 


12. Dư ngữ não xuất: 


(chọc tức người với những lời lẽ ngang 
bướng, không đúng vào đề tài, đánh trống lấp). 
Khởi từ Xiến đà tỳ kheo có tội, bị cử, bèn hỏi 
vặn lại để xúc não. 


13. Hiềm mạ tri sự: 


Tưđạa tỳ kheo chê tri sự tăng là tôn giả 
Đạp-bà-ma-la lo về chỗ nằm, mễn gối cho 
chúng, nói sau lưng tôn giả là "còn có thương, 
giận, Sợ, s1 (hiểm: chê sau lưng). Các tỳ kheo 
n cứ, Từ địa nói: "Tôi không chê, chỉ mắng 

hôi" (mạ: mắng, người kia nghe được). Đức 
_ chế giới cấm cả hai lối nói. 


14. Trải đồ nằm chúng tăng ở chỗ 
trống: 


Nhóm 17 tỳ kheo nhỏ tuổi, được thâu vào 
tăng đoàn một cách sơ suất, đã để bừa bãi đồ 
nằm của tăng chúng ngoài trời, khiến chim 
phá chuột gặm. Phật nhân đấy chế giới. 
("Thập thất quần tỳ kheo" là nhóm 17 vị, lớn 
nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi, gốc ở La duyệt 
thành, chơi với nhau từ bé, được cha mẹ cưng 
chiều. Upàli đầu đàn, vốn là con một, cha mẹ 
mong cho cậu làm một nghề gì không nhọc 


194 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





mệt mà được sung sướng. Thấy tăng đoàn nhờ 
nấp bóng Phật được trọng nể, nên cả hai ông 
bà đều muốn cho con xuất gia. Cậu bé cũng 
thích ý ấy, rồi cả bọn bạn bè của cậu thấy cậu 
xuất gia cũng đi theo luôn. Các tỳ kheo thâu 
nạp cho cả 17 trẻ làm tỳ kheo ngay. Nửa đêm 
cả bọn khóc la kêu đói, đòi ăn đủ thứ. Từ am 
thất, đức Phật nghe biết, quở trách ra lệnh 
cấm từ nay không được nhận kẻ dưới 20 tuổi 
vào làm tỳ kheo. Vì làm sao bọn nhỏ chịu đựng 
được đói rét, ăn ngày một bữa, sức nắng mặt 
trời, các loài bò sát, các lời mạ ly phi báng 
trong lúc đi xin ăn? Nhưng đối với 17 vị đã lỡ 
nhận thì đành phải chịu, cũng như đối với Lục 
quần. Tăng đoàn thường gặp rắc rối do hai 
"băng" này gây ra) ˆ 


15. Trải đồ nằm chúng tăng ở chỗ 
vắng: 


Do một khách tăng đi vân thủy ghé Kỳ 
viên xin trọ, sáng ra đi không cáo từ, cũng 
không xếp trả đồ nằm, làm cho mối mọt ăn 
rách nát sau một thời gian bị bỏ quên. Chính 
Phật tìm thấy trong lúc ngài tuân hành qua 
các trú xứ của chư tăng khi họ đi phó trai, một 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 195 


mình Ngài ở nhà. Khi chư tăng trở về, ngài 
nhóm tăng chế ra giới này. 


16. Trải đồ nằm lấn chỗ của người 
đến trước: 


Lục quần tỳ kheo cùng với đám 17 thiếu 
niên tỳ kheo đi đường xa, đến một chùa xin 
trọ. Lục quần để cho các tỳ kheo nhỏ đi trước 
xin chỗ xong, đến sau, cậy thế lớn cưỡng È¿ 
trải đồ nằm ra choán chỗ. Các tỳ kh 
trông thấy, chê trách, bạch phật 

17. Đuổi người kh“ 

Cấm đuổi n“ 
sân giận, È' 
đường - 


- 


“ 


C 
la 


T: 
8g1ường s 
bị sút, v: 
kheo ở dưé 


196 SỰ TÍCH GIỚI LUÁT 
19. Dùng nước có trùng tưới trên bùn, 


Xiến đà tỳ kheo làm nhà ở, lấy nước có 
trùng hòa với bùn để trét vách, bị cư sĩ chê. 
(Xem giới thứ 10 ở trên) 

20. Lợp nhà quá hạn: 


_Cấm chồng chất quá nhiều đổ lợp mái. 
Xiến đà làm chỗ trú, còn thừa nhiều tranh, tự 
nhủ, tranh này khó kiếm, bèn chồng nhiều lớp 
lên mái, làm nhà sụp vì không chịu nổi sức 
nặng. Cư sĩ chê cười, đến tai Phật. 

21. Giáo thọ ni: 


Đại ái đạo xin Phật cho tỳ kheo đến chùa 
n1 giáo thọ cho nị. Phật sai chư thượng tọa thứ 
đệ sai tăng giáo thọ ni. Lục quần tỳ kheo 
không được chư tăng sai, cũng tự tiện đến chùa 
ni để giáo giới, chỉ nói toàn chuyện thế tục. Bà 
dì lại đến kiện Phật, Phật ra lệnh, cấm ởi giáo 
thọ cho ni chúng, trừ tăng saI. 

22. Nói pháp đến tối mịt: 

Cấm giáo giới ni sau khi mặt trời lặn. Tôn 
giả Nanda được tăng sai giáo thọ ni, dạy tới 
tối mới xong. Khi ni trở về chùa trong thành 
Xá vệ, thì cổng thành đã đóng, phải nghỉ đêm 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 197 





Mà 


ở ngoài thành. Sáng sớm, ni trở về, bị cư sĩĨ 
đàm tiếu. Phật nhân đây chế giới. 
23. Nhạo báng người giáo thọ ni: 


Lục quần tỳ kheo không được tăng sai 
giáo thọ ni, bèn hủy báng những vị được tăng 
sai rằng: những vị này vì muốn ăn ngon nên 
thuyết pháp. Phật chế giới cấm nói vậy. 


24. Tặng y cho nỉ: 


Một tỳ kheo trong chùa Kỳ viên khi vào 
thành khất thực, ni chúng thấy uy nghi khả 
kính nên thường cúng dường. Tỳ kheo không 
nhận. Một hôm được chúng chia y, vị tỳ kheo 
bèn nghĩ, đem y này tặng cho ni cô thường cho 
mình vật thực, chắc cô ấy sẽ từ chối và như 
vậy từ nay ta khỏi bị quấy nhiễu. Nào nhè cô 
kia nhận liền, tỳ kheo đi rêu rao hành vi kém 
tế nhị của cô kia. Câu chuyện đến Phật, Phật 
chế giới. 

25. May y cho nỉ: 


Ngoài những tài năng khác, tôn giả Ca lưu 
đà di còn là thợ may. Ông may giùm cho một ˆ 
ni cô thứ y phục giống phụ nữ thế gian. Mặc 
vào, ni bị cư sĩ chế nhạo. Bà dì tới kiện Phật, 
Phật chế giới cấm may y cho nỉ. 





198 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





26. Ngồi với nỉ: 

Ca lưu đà di ngôi nói chuyện với Thâu la 
nan đà trước cổng, mọi người trông thấy, chê 
bai. 


27. Hẹn nỉ cùng đi: 


Lục quần tỳ kheo cùng du hành với nỉ, cư 
sĩ chê. Phật chế giới cấm. Về sau, ni đi riêng 
bị giặc cướp, Phật chế lại giới này, là trừ lúc 
nguy hiểm. 

28. Cùng ni ngồi một thuyền: 


Lục quần tỳ kheo cùng ngồi thuyền với ni 
để sang sông bị chê cười nên Phật cấm. Về 
sau, khi sông Hằng bị lụt, trời tối, các tỳ kheo 
qua sông trước, ni ở lại bị giặc bắt. Phật chế 
giới lại, trừ trường hợp đặc biệt, và trừ khi 
thuyền lớn. 


29. Ăn đồ cúng dường do nỉ ca tụng 
mình: 


Ở Xá vệ, một cư sĩ mời Xá lợi phất và 
Mục kiên liên thọ thực, đang sửa soạn, thì ni 
Thâu la nan đà đến, hỏi cúng dường ai đó, đáp 
hai tôn giả Xá lợi phất, và Mục kiển liên. Ni 
bảo: “Sao lại mời mấy người hạ tiện đó, nếu 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 199 


nói cho tôi biết tôi sẽ mời dùm bậc đại long 
tượng. 

Cư sĩ hỏi: “Cô muốn nói ai vậy?" 

Ni nói: “Đề bà đạt đa". 

Vừa lúc ấy hai tôn giả đến, ni bèn đổi 
giọng: "Đây, bậc đại long tượng đã đến." 


^ˆ^ tI 


Cư sĩ nói: “Tại sao cô vừa nói "hạ tiện”, 
bây giờ lại nói "long tượng”? Từ nay đừng tới 
nhà tôi nữa'. 

Xá lợi phất về bạch Phật, Phật chế giới 
cấm ăn một bữa do ni ca tụng mình mà được. 


Sau đó, ở thành La duyệt, một cư sĩ muốn 
mời tôn giả Lê sư đạt. Một ni cô biết chuyện 
này, khi tôn giả đến thành, cô bèn tới nhà cư 
sĩ để báo tin. Cư sĩ thiết trai xong đi mời tôn 
giả đến thọ, tôn giả hỏi, sao biết tôi đến thành 
này, cư sĩ đáp, nhờ ni cô cho hay. Tôn giả cẩn 
thận sợ phạm giới nên không ăn. Phật bèn 
chế lại giới, thêm câu "Trừ trường hợp thí chủ 
đã có ý muốn mời trước." 

30. Hẹn củng nữ nhân đi chung: 

Một cô gái người Tỳ xá li làm dâu người ở 
Xá vệ, gây lộn với mẹ chồng nên bỏ về lại nhà 


200 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


cha mẹ ở Tỳ xá li đúng vào lúc tôn giả A na 
luật (Anurudha) cũng đi từ Xá vệ đến Tỳ xá li. 
Cô gái xin quá giang theo Ngài, tôn giả bằng . 
lòng. Dè đâu nửa đường, chồng cô ta đuổi kịp 
trông thấy tôn giả, tưởng ông rủ rê vợ mình, 
nên đánh tôn giả gần chết. Tôn giả nhẫn thọ, 
ngồi kiết già bên đường, nhập "hỏa quang tam 
muội" người kia thấy sám hối. Tôn giả tha thứ 
bỏ đi, trở về Kỳ viên thuật lại chuyện, Phật 
bèn chế giới. (so sánh với số 4 ở trên) 
31. Ăn quá một bữa ăn: 


Ở nước Câu tát la, có một cư sĩ nguyện cho 
ở lại một đêm, và cúng dường một bữa ăn cho 
các tu sĩ khi lỡ đường ngang đấy, vì ở đấy 
không có tăng xá. Lục quần tỳ kheo đến thấy 
được tiếp đãi nồng hậu nên cố ở luôn, không 
chịu đi. Cư sĩ chê cười, các tỳ kheo bạch Phật 
chế giới cấm ăn quá một bữa. Sau, tôn giả Xá 
lợi phất đi qua đấy, nhuốm bệnh mà cũng 
không dám ở lại vì sợ phạm giới, do đó bệnh 
càng tăng. Phật bèn sửa lại, là trừ trường hợp 
bị bệnh. 


32. Nhận ăn tại nhiều nhà (1 lần): 


Phật cùng 1250 tỳ kheo du hành đến nước 
A na tần lâu có một bà la môn chở nhiều xe 


_ SƯ TÍCH GIỚI LUẬT 201 


thực phẩm để cúng dường, khi nào chư tăng 
không xin được gì, vì họ đang đi qua một vùng 
đói kém. Khi đoàn lữ hành đến biên giới nước 
A na tần lâu, thì dân chúng ồ ạt thiết cúng. Bà 
la môn Sa nâu không biết làm gì với thực 
phẩm còn lại, xin đổ giữa đường cho đức Phật 
và tăng chúng dẫm lên để chứng cho lòng 
thành cúa ông, trước khi ông từ giã (vì sự đi 
theo không cần nữa). Phật bảo ông nấu tất cả 
đồ khô còn lại ấy, thành một thứ cháo thập 
cẩm, cúng dường chư tăng dùng sáng trước khi 
- đi khất thực. Từ đấy, đân mộ đạo khi được biết 
Phật cho phép ăn cháo trước khi đi khất thực, 
bèn chia nhau nấu các thứ cháo nêm ngon lành 
để cúng. Một vị đại thần cũng thi đua cầu 
phước, làm một bữa ăn thịnh soạn để cúng 
tăng. Vì chư tỳ kheo trước đã dùng cháo, nên 
lúc đến phó trai tại nhà vị đại thần, không thể 
nào ăn thêm được. Gia chủ rất phiền não vì cớ 
ấy, bạch Phật. Phật chế giới cấm ăn trước khi 
đến nhà cư sĩ thọ thực. Về sau có người bị 
bệnh đến nhà một cư sĩ thọ trai nhưng không 
ăn được một thứ gì, mà cũng không dám nhận 
thực phẩm tại nhà khác sau đó. Lại có khi một 
nhà cho ăn không no. Rồi lại có khi, đã nhận 
lời mời ăn tại một nhà, sau đó lại có nhà vừa 


209 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





cúng thực phẩm, vừa cúng y. Nếu giữ lời hứa 
ăn tại nhà đầu tiên thì không có y. Phật bèn 
chế thêm là trừ những trường hợp đặc biệt ấy. 


33. Biệt chúng thực: 


Cấm vắng mặt trong các bữa ăn đông 
chúng. Đề bà đạt đa là kẻ đầu tiên phạm điều 
này. Sau khi mưu hại Phật, tiếng ác đồn khấp, 
lợi dưỡng không còn, Đề bà dùng dư đảng đi 
khất thực từng nhà, gọi là "biệt chúng thực". 
Việc khất thực riêng nhóm như vậy trở thành 
một dấu hiệu muốn ly khai với đại chúng 
(Đoàn thể), nên Phật cấm ăn biệt chúng, nghĩa 
là tụ họp nhau 4 người trở lên mà ăn. Về sau 
có người bị bệnh, đựơc mời ăn riêng, không 
dám. Có thí chủ thiết trai và dâng y sau mùa 
an cư, cũng không dám. Có người đi đường, 
bạn đồng hành mời ăn, cũng không đám, để đi 
một mình đằng sau bị cướp... Phật nhân đây 
chế thêm, trừ trường hợp đặc biệt như vậy, đi 
đường, đi phó trai... thì có thể ăn biệt chúng. 


34. Nhận ăn quá hạn: 


Một cô gái ở Xá vệ lấy chồng xa về nhà 
thăm cha mẹ, đã khuyên mẹ quy y tam bảo, 
cúng dường chư tăng. Cô mải nấu ăn cúng 
dường, khi người chồng đến tìm, đợi mãi, nổi 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 203 





sân, bó đi cưới vợ khác. Gia đình cô vì thế mà 
phải tan nát. Một thương khách mộ đạo vì 
ham thí thực cho chư tăng, bị bỏ lại sau đoàn, 
bị giặc cướp. Phật nhân đấy chế giới, cấm lạm 
dụng hảo tâm của thí chủ (cấm ăn bữa ăn của 
cô dâu về lại nhà cha mẹ và ăn của người đi 
đường) 


35. Ăn thêm trái phép: 


Phật ở Kỳ viên, ca ngợi phương pháp 
"nhất tọa thực" (chỉ ăn ngày một lần). Chư tỳ 
kheo tuân theo, chỉ ăn một lân. Sau đó nhiều 
vị gầy ốm xanh xao, Phật hỏi A nan, tôn giả 
đáp vì Phật dạy chỉ nên ăn một lần, những 
người ấy hoặc ăn không đủ, hoặc gặp món ăn 
không đựơc, mà vẫn không dám ăn lần khác. 
Phật cho làm phép Dư thực mà ăn thêm. Pháp 
này nghĩa là, một vị ăn đã no, nhận đồ ăn từ 
thí chủ, hãy ăn một ít, rồi bảo vị kia cứ tùy 
tiện mà dùng. 

37. Ăn phi thời: 


Nhằm tiết Trung thu có hội chợ, hai tỳ 
kheo Nan đà và Bạt nan đà cố đi khất thực 
thật muộn, để tiện dịp xem hội, khi về chùa 
thì đã tối mịt. Các tỳ kheo tra hỏi biết được 
liên bạch Phật. Lại thêm tôn giả Ca lưu đà di 


204 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


chờ trời tối mới khi khất thực, vào một nhà nọ 
phụ nữ có thai đi ra tưởng là con quý, sợ quá, 
té ngửa mà trụy thai. Phật bèn cấm đi khất 
thực phi thời. Các tỳ kheo phải đi xin sáng 
sớm, và ăn trước ngọ. 

38. Ăn đồ cách đêm: 

Tôn giả Ca na ở núi Linh thứu, một hôm 
nảy ra ý kiến, tội gì đi khất thực hàng ngày 
cho nhọc xác. Đồ ăn còn hôm nay, để tới mai 
mốt ăn. Chư tỳ kheo thấy vắng tôn giả vào các 
bữa tiểu thực đại thực, hỏi, biết lý do, bèn 
bạch Phật chế giới cấm để dành. 


39. Cấm ăn đồ không ai mời: 

Một tỳ kheo ở Kỳ viên nảy ra ý, nay ta 
hãy thực hành hạnh mặc y phấn tảo và xin ăn 
để sống. Bèn hành hạnh ấy. Khi đi trông thấy 
các gia chủ cúng thí thực cho người quá cố bên 
bờ sông hoặc dưới bức thành, tỳ kheo bèn lấy 
đồ thí thực để ăn, khỏi đi xin. Các gia chủ chê 
bai, tỳ kheo gì mà người ta không cho, lại cứ 
lấy ăn. Phật nghe, bèn chế giới tỳ kheo không 
được bỏ vào miệng bất cứ cái gì không do 
người ta cúng. Sau đó có người sợ phạm giới, 
lại còn không dám uống nước và xỉa răng. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 205 


Phật lại thâm: trừ tăm và nước thì được bỏ vào 
miệng. 
40. Xin ăn đồ ngon: 


Tôn giá Bạt nan đà đến một thương gia 
thí chủ, xin ăn đồ ngon. Cư sĩ hỏi: “Đại đức có 
bệnh gì không" 


Đáp: “Không' 


Cư sĩ báo: “Không bệnh mà đòi ăn ngon 
cái gì? Chúng tôi đây làm việc cực nhọc, không 
có đồ ngon mà .ăn, sao tỳ kheo lại đòi ăn 
ngon?" 


Các tỳ kheo bạch Phật, Phật chế giới. 
41. Cho ngoại đạo ăn: 


Phật và đại chúng đi từ Câu tát la đến Xá 
vệ, giữa đường, cư sĩ cúng rất nhiều bánh đa 
(bánh tráng). Phật bảo A nan chia cho chúng 
tăng, còn thừa thì cho hành khất (thường đi 
từng đoàn theo sau đoàn khất sĩ, cốt chờ 
những dịp như vậy). Trong đám hành khất có 
một cô gái ngoại đạo lõa thể, dung mạo dễ coi, 
chìa tay ra xin bánh. Tôn giả A nan vô tình 
phát cho cô ta 1 cái bánh kép (2 cái dính liền). 
Những kẻ bàng quan bảo nhau, cô gái đã lọt 
mắt xanh của tôn giả rồi đó. Tôn giả nghe, lấy 


906 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


làm bực. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật chế giới 
cấm cho ngoại đạo ăn. Sau ngoại đạo khiếu 
nại, Phật thấy có lý, nên chế lại, rằng "Cấm 
cho ngoại đạo ăn, bằng cách cho tận tay." 


42. Ăn rồi mới vào chỗ mời: 
Không được làm cho người khác hụt nhận 


sự cúng dường bằng cách để họ đợi hoặc bằng 
cách khác. 


Một thí chú ở Xá vệ mời tôn giả Bạt nan 
đà cùng một số tỳ kheo đến nhà thọ trai. Chư 
tăng đều tế tựu sốt ruột đợi nhân vật chính 
thế mà tôn giả Bạt nan đà còn ở mãi nơi nao? 
Trời gần đứng bóng, chư tăng đành phải yêu 
cầu khổ chủ cho ăn trước, sợ quá giờ ngọ. 
Đương sự lúc ấy đang thọ trai ở nhà khác. 


Lần khác, người ta cúng dường trái cây 
cho tôn giả lúc ấy lại đang vắng mặt nên chư 
Tăng không dám chia. Đương sự lại về trễ, 
khiến chúng tăng bị phạm giới ăn phi thời và 
tích trữ đồ ăn. 


43. Ngồi nán lại ở nhà ăn: 


Ăn xong không được nấn ná ở nơi có đàn 
bà đẹp. Trường hợp tôn giả Ca lưu đà di cứ 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 207 


dùng dằng ở nhà người bạn gái cũ, mặc cho 
chồng cô ta đuổi khéo nhiều lần. 

44. Chỗ vắng cùng nữ giới: 

Tôn giả trở lại ngồi nói chuyện với cô ta 
sau cánh cửa. Phật chế giới. 

45. Ngồi với nữ chỗ trống: 

Lần sau tôn giả ngồi ngay ngưỡng cửa nói 
chuyện với người đẹp. Phật thêm điều này. 


46. Đuổi bạn ra khỏi làng: 


Không được bỏ đói một tỳ kheo khác để 
trả thù. 


Tôn giả Bạt nan đà rủ một tỳ kheo mà 
ông ta thù hận đi theo mình đến trưa rồi bỏ 
rơi vị này, khiến đương sự phải nhịn đói luôn 
cho đến sáng mai. Phật chế giới. 


47. Nhận thuốc quá thời gian thí chủ 
cúng: 


Không được nhận thuốc nhiều hơn số cần 
dùng trong 4 tháng. Thí chủ Ma ha nam dòng 
họ Thích ở Ca tỳ la vệ xin cúng dường thuốc 
cần dùng cho chư Tăng. Rủi thay khi Lục quần 
tỳ kheo đến thì kho thuốc đã cạn. Lục quần tỳ 
kheo không tin và chê Thích Ma ha nam là nói 
láo. Bất mãn, vị khổ chủ này ngưng cúng 





208 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


dường Tăng. Đức Phật quở trách Lục quần tỳ 
kheo và chế giới chỉ cho thọ thuốc trong bốn 
tháng. Về sau, nhiều thí chủ khác xin cúng 
dường dài hạn đủ loại thuốc cho chư tăng, có vị 
không đám nhận quá giới hạn bốn tháng, Phật 
chế lại giới, thêm: "Trừ khi thí chủ cúng đài 
hạn.” 
48. Xem quân đội: 


Cấm tham dự những buổi duyệt binh, 
khiến người ta phải đuổi khéo (trường hợp Lục 
quân tỳ kheo). Vua Ba tư nặc phải nhờ đem 
đường đến cúng dường Thế tôn, kèm theo lời 
tán thán để được rảnh nợ với Lục quần. 

49. Ở lại trong quân trại quá ba đêm 

Không được ở lại trong quân đội quá 2 
hoặc 3 ngày. Lại cũng là trường hợp Lục quần. 

50. Xem quân tập trận: 

Không đựơc quá chú ý đến những cuộc tập 
trận. Cũng lại là Lục quần tỳ kheo. Một trong 
những vị này nghịch ngợm bị một mũi tên vào 
người. 

ð1. Uống rượu: 

Không được uống bất cứ thứ nước nào có 
men. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 209 


Tôn giả Sa gia đà xin ngủ nhờ nhà một bà 
la môn. Ông này chỉ còn căn phòng thường bị 
một con rồng quấy phá. Tôn giả nói không sao. 


Nửa đêm, con rồng xuất hiện, nổi giận 
thổi tắt hết đèn. Tôn giả lúc ấy đang nhập 
định bèn thổi mạnh hơn. Rồng hết hơi chịu 
thua. Tôn giả thâu kẻ chiến bại vào bình bát 
đưa cho chủ nhà. 


Vua Kausambi hay tin, dặn người bà la 
môn mời tôn giả đến thọ trai tại hoàng cung 
khi vị này trở lại. Nhà vua cho thiết những 
món ăn và ngay cả rượu - cái mà chư tăng 
chưa bao giờ khất thực được. Kết quả là tôn 
giả chập choạng trở về Tỉnh xá nôn oẹ tùm 
lum, chim và quạ tranh nhau mổ những đồ thổ 
ra đó, chúng làm ồn đến nỗi đức Phật phải quở 
"Đồ ngu ! Thắng con rồng lớn mà thua con rắn 
nhỏ!" và chế giới cấm nếm rượu. 


52. Đùa giỡn trong nước: 


Vua Ba tư nặc và hoàng hậu Mallikà đứng 
trên lầu cao nhìn xuống sông Aciravati thấy 
Thập thất quần tỳ kheo nhào lộn đùa giỡn. 
Vốn là Phật tử thuần thành, luôn luôn thấy 
khía cạnh tốt, hai vị vương giả cười khoan 
hồng đám tỳ kheo nhi đồng chưa được hoàn 


210 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


toàn vào khuôn phép. Nhưng sau đó, Hoàng 
hậu phái một Bà la môn đến tán dương Phật 
và cúng dường đường rồi thuật lại chuyện trên 
cho Phật nghe. Phật chế giới. 


5ö. Thọc lét người khác: 

Một vị trong nhóm Lục quần Tỳ kheo thọc 
lét một trong nhóm Thập thất quần Tỳ kheo 
làm chết người. Do đó Phật chế giới. 

54. Không nghe can: 

Tỳ kheo Đơn đà muốn phá giới, các Tỳ 
kheo can không nghe, bạch Phật. 

55. Nhát Tỳ kheo khác: 

Không được làm người khác sợ hãi. 

Tôn giả Na ca ba la muốn đức Phật bỏ 
những cuộc đi kinh hành ban đêm nên hóa 
trang làm ma để dọa ngài. Phật chế giới. 

56. Nửa tháng tắm: 

Trừ trường hợp đặc biệt, 15 ngày mới được 
tắm một lần. 


Vua xứ Ma kiệt đà cho phép chư tăng tắm 
trong dòng suối ấm dành riêng cho hoàng gia. 
Chư tăng lạm dụng phép đặc biệt này, nhất là 
Lục quần Tỳ kheo còn ra suối cả ban đêm, 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 211 


khiến nhà vua và các cung phi không còn biết 
tắm vào lúc nào. Phật chế giới. 
ð7. Đốt lửa chỗ trống: 


Cấm nhóm lửa ở bất cứ chỗ nào, trừ 
trường hợp đặc biệt. 


Lục quần Tỳ kheo trốn ra ngoài tỉnh xá, 
gặp trời đông lạnh nhóm lửa dưới gốc cây 
rỗng. Khói từ trong cây tỏa ra, làm một con 
rắn độc đang trú ngụ ở đó bò ra. Hoảng sợ, 
Lục quần Tỳ kheo bỏ chạy, để lửa lan đến tỉnh 
xá cháy tiêu giảng đường. Cư sĩ bàn tán nhà 
cháy làm chất côn trùng. Phật chế giới. 

ð8. Giấu đồ người khác: 

Không được tỉnh nghịch giấu đồ vật của 
người khác. Trường hợp Lục quần Tỳ kheo giấu 
y của Thập thất quần làm họ không đi dự trai 
tăng được. 

59. Chân thật tịnh thí: 

Không được lén lấy lại y đã cho người 
khác. Cũng là trường hợp Lục quân chơi xấu 
với Thập thất quần. 


212 | SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


60. Mặc y mới: 


Chư tăng phải mặc áo nhuộm, không đượ: 
mặc áo dành cho cư sĩ, gọi là bạch y. Phật cho 
nhuộm ba màu hòa lại: xanh lá cây, đen, vàng 
nghệ, vừa đễ nhuộm vừa ít tốn. Các nhà luận 
sư Trung Hoa nói: lấy đồng nhuộm xanh, lấy 
bùn nhuộm đen, lấy tỉnh chất của lá cây rubia 
cordifolia mà nhuộm vàng. Những thứ thuốc này 
dễ nhuộm nên mỗi lần giặt đều có thể nhuộm 
lại. _ 

G1. Hại mạng súc sinh: 


Không được giết hại bất cứ một sinh vật 
nào. Tôn giả Ca lưu đà di rất ghét quạ vì 
chúng đã đông lại hỗn nên làm cuộc tảo thanh. 
Phật chế giới. 

62. Uống nước có trùng: 


Không được uống nước có trùng mà phải 
lọc trước. Việc lọc nước bằng đãy lọc đã được 
thi hành trước khi Phật chế giới. Chư tăng vì 
lòng từ đối với chúng sinh bé nhỏ phải luôn 
luôn mang đãy lọc theo mình. 

63. Làm người ta nghỉ và buồn: 


Không được làm các bạn đồng tu lo lắng, 


__ nghị ngờ. 





SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 2138 


Thập thất quần hỏi Lục quần Tỳ kheo về 
những pháp để đắc bốn thiền và bốn quả. Lục 
quân bảo:"Hỏi như thế là phạm tội đại vọng 
ngữ". Nghi ngờ, Thập thất quần đến hỏi các vị 
trưởng lão, chư vị này đáp: “Không phạm và 
bạch Phật chế giới. 

64. Che giấu tội thô của người khác: 

Không được che giấu tội thô của người 
khác. Tôn giả Bạt nan đà chơi thân với một 
Tỳ kheo và tâm sự cho vị này nghe vài chuyện 
bậy của mình, không quên dặn người bạn cố 
tri đừng kể lại cho người thứ ba. Về sau, hai vị 
giận nhau, người bạn đem kể hết cho mọi 
người. Phật chế giới. 

65. Trao giới cho người chưa đủ tuổi: 


Không được trao giới cho sa di dưới 20 
tuổi thọ cụ túc giới. Đây là trường hợp nổi 
tiếng của Thập thất quần một nhóm trẻ con từ 
12 đến 17 tuổi. Đức Phật vừa cho phép tăng 
đoàn nhận thêm thì các vị trưởng lão vội cho 
17 vị này thọ giới. Các chuyện phiền phức xảy 
ra ngay trong đêm sau. Phật quở và chế giới, 
nhưng không nỡ đuổi các vị tân Tỳ kheo này. 


_214 _ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





66. Gợi lại việc tranh cãi: 


Không được nhắc lại chuyện bất hòa đã 
qua. Lục quần Tỳ kheo phạm. 

G7. Đi với giặc: 

Không được tháp tùng đoàn lữ hành bất 
chánh. Chư tăng ở Xá vệ, trên đường đến 
Vaisali, nhập bọn với một băng cướp. Rủi thay, 
cả đoàn lữ hành bị bắt. Chư tăng bị ghép tội 
đồng lõa. Bọn cướp bị xử tử, còn chư tăng được 
vua Ba Tư Nặc ân xá. Phật chế giới. _ 

68. Có ác kiến không nghe can: 

Tỳ kheo A lê tra ở tỉnh xá Kỳ viên có ác 
kiến rằng: dâm dục không trở ngại đạo. Các vị 
khác can ba lần mà ông vẫn không bỏ. Phật 
chế giới. 

69. Theo Ty kheo bị cử tội: 

A lê tra đã bị khai trừ mà Lục quần vẫn 
chấp chứa ông ta. Phật chế giới. 

70. Theo Sa di bị đuổi: 


Không được nhận, giữ một sa di đã bị 
đuổi. Ở tỉnh xá Jetavana, hai sa di của Bạt 
nan đà phạm giới bị đuổi. Lục quần chứa chấp. 
Phật chế giới. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 215 


71. Cự khuyến học giới: 
Không được bất tuân giới cấm mà biện hộ 
là "tôi không biết trước" như Tỳ kheo Xiểến đà. 


72. Chê luật: 


Không được coi thường luật, chỉ trích giới 
bốn. Lục quần tuyên bố rằng: vào thời tụng 
giới mỗi tháng, chỉ nên tụng bốn giới trọng và 
13 tăng tàn, những giới còn lại chỉ tổ làm rối 
đầu và làm những kẻ cả lo thêm hoang mang. 
Phật quở và chế giới. _ 

783. Sợ bị cử tội, nói chận: 

Không biết giới thì tội nặng gấp hai. Một 
trong số Lục quần cãi mình không biết việc đã 
làm thuộc một điều cấm trong giới bổn. Đức 
Phật tuyên bố "vừa phạm tội, vừa không biết 
tội là phạt gấp đôi". 

'74. Dự yết ma rồi hối 

Không được vu khống vị yết ma là thiên 
vị hoặc bất công. 

Tôn giả Đạp bà ma la hết lòng xả thân lo 
cho chúng, không hề nghĩ đến tư lợi. Thấy y 
tôn giả quá rách nát, đại chúng vừa được cúng 
dường một y tốt, đem tặng cho tôn giả theo 


216 _ SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


đúng luật. Lục quần vốn ghét Đạp bà ma la, vu 
khống tăng chúng là thiên vị và đặt đủ điều 
nói xấu. Phật biết chuyện chế giới. 


75. Không gởi dục: 


Không được cần trở đại chúng nhóm họp. 
Ở tỉnh xá jetavana, chư tăng sửa soạn nhóm 
chúng. Lục quần Tỳ kheo bảo nhau: “Thế nào 
chúng ta cũng bị cử tội, bây giờ chúng ta ởđi ra, 
họ sẽ chẳng làm gì được" Chư tăng thiếu mặt 
họ nên buổi nhóm chúng bất thành. Phật chế 
giới không họp phải gởi dục. 

76. Gởi dục sau hối: 

Không được ngăn trở chúng tăng thi hành 
các quyết định. 


Vì sợ bị cử tội, Lục quần đã ngăn cản tăng 
nhóm họp. Một hôm, khi đại chúng gọi đến, họ 
viện cớ đang bận vá áo không đi được. Đại 
chúng bắt phải có một vị trong nhóm đi họp 
thay cho cá bọn. Chính vị này bị cử tội, Lục 
quần nghe vậy bảo rằng quyết định của chúng 
tăng là vô hiệu quả vì họ không đồng ý. Phật 
chế giới. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 217 





77. Nghe lỏm bốn việc tranh chấp: 

Không được kể lại những chuyện cãi nhau 
giữa tăng chúng. _ 

Lục quân nhắc lại những chuyện cãi vã, 
làm tăng thêm các mối bất hòa. 

78. Nổi sân đánh Ty kheo: 

Không được đánh đập, đối xử tàn nhẫn 
như trường hợp Lục quần hành hạ Thập thất 
quần. 

79. Nắm tay dọa Tỳ kheo: 

Cũng nhân trường hợp Lục quần. 

80. Vu khống tàn tệ: 

Không được gây buồn phiền người khác 
bằng những lời xỉ vả vu khống. Trường hợp 
Lục quần đối với nhóm Tỳ kheo Thập thất 
quần. 

81. Đột nhập vương cung: 

Không được đột nhập vào cung vua. 


Trường hợp tôn giả Ca lưu đa di đột nhập 
cung vua Ba tư nặc, lúc đó đang nghỉ trưa cùng 
hoàng hậu Mallika. Tình thế xảy ra rất. lúng 
túng, vì hoàng hậu không kịp sửa y phục cho 
tầ chỉnh. Tôn giả vội thối lui. 


218 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 





82. Lượm châu báu: 


Không được nhặt cất tiền bạc, nữ trang, 
đồ quý giá, trừ ở trong tỉnh xá hay trong chỗ 
nghỉ đêm. 


Một du khách mất túi tiền, chư tăng nhặt 
được đưa lại cho ông. Ông vu khống chư tăng 
lấy bớt một phần. Phật dạy: "Đáng lẽ cứ để 
yên túi vàng ở giữa đường. Trừ khi người ta 
vào viếng tỉnh xá làm rớt nữ trang thì được 
nhặt giữ giùm, hoặc khi đến ngủ nhà thợ vàng 
thì được lấy đồ trang sức đang để bừa bãi cất 
vào tủ cho. người ta." 


83. Vào làng trái thời: 

Không được vào làng không phải lúc. 

Tôn giả Bạt nan đà buổi tối hay vào làng 
đánh bài với cư sĩ. Tôn giả được bài mãi, khiến 
họ tức giận đi tố cáo. Phật chế giới. 

64. Giường cao quá lượng: 


Chân ghế và giường không được cao quá 8 
ngón tay Phật như trường hợp tôn giả Ca lưu 
đà di làm. Phật chế giới. 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 219 


85. Nằm nệm bông tơ: 


Không được làm nệm ghế và giường bằng 
lông mịn màng. Trường hợp Lục quần. 


86. Ống kim bằng xương, răng, sừng: 


Không được có hộp đựng kim chỉ bằng 
trân bảo, khác hoặc mài. 


Một nhà thủ công nghệ ở Vương xá muốn 
tổ lòng thành với tăng đoàn, nên cúng dường 
tăng chúng những sản phẩm của mình làm ra. 
Chư tăng xin quá nhiều, tới nỗi thí chủ bị sạt 
nghiệp. 


67. Quá lượng ngọa cụ: 


Vải bao ngọa cụ không được quá kích 
thước ấn định. 


Một hôm chư tăng đi khất thực. Phật đi 
kiểm soát tỉnh xá Kỳ viên thấy các ngọa cụ bị 
ướt sũng nước mưa và dính đầy bùn (trời nóng 
chư tăng ra ngủ ngoài vườn). Ngài chế cách xử 
dụng vải bao và ấn định kích thước. 


88. Vải bảng ghẻ quá lượng: 


Cho phép xử dụng miếng vải với kích 
thước ấn định để băng bó vết thương, vết 
phỏng. Chư tăng bị các ung nhọt mà không 


220 SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


băng bó nên rất đau đớn và bẩn thỉu. Phật cho 
họ xử dụng loại vải mềm và nhẹ. Phật phải ấn 
định kích thước mới được cất giữ. 


89. Áo tắm mưa quá lượng: 


Cũng vì lý do trên, ngài ấn định kích 
thước áo tắm mưa. 


90. Ba y quá lượng: 


Tất cả chư tăng dù vóc dáng thế nào, đều 
không được đắp y dài hơn y của Phật, để tỏ 
lòng tôn kính. Người ta kể là tôn giả Sunanda 
có vóc dáng hơi giống Thế tôn nên hay bị chư 
tăng nhìn lâm. Phật bắt Tôn giả luôn luôn đắp y 
đen, còn Ngài thì đắp y vàng 


SỰ TÍCH GIỚI LUẬT 


THÍCH NỮ TRÍ HẢI soạn dịch 
t2 œ4 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN THANH XUÂN 


Biêntập  : NGUYÊN TƯỜNG LONG 
Sửa bảnin : VIỆT KHÁNH 
Trnnhbày : THANH NGUYÊN 

Bìa : VĂN THÀNH 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Số 4— Lô I1 - Trần Duy Hưng ~ Hà Nội 
Điện thoại : 04-5566701 ~ Fax (04) 5566702 


?k* 





In 500 cuốn, khổ 14, x 20,5cm, tại Xí nghiệp in 
Nguyễn Minh Hoàng. Địa chỉ : 100 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, 
TP. HCM. ĐT : 8555812. E-mail : xn-inngminhhoang@hem.vmvn. 
Giấy phép xuất bản số 64-484/XB-QLXB ngày 7-4-2005. 
In xong nộp lưu chiểu quý III-2005. 


-GIÁ: 19000đ 


